TUYẾT LƯ LÃO NHÂN TỊNH ĐỘ 
(Tuyền tập những bải viết về Tịnh Độ 
của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam) 


Trích dịch: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa 





PHẢN THỨ NHÁT 


NHỮNG ĐOẢN VĂN TRÍCH 
TỪ BỘ HOÀNG HỘ TIỂU PHẨM 


*PHÁP TU THÀNH TỰU NGAY TRONG ĐỜI NÀY 


L. Phải nhận thức rõ hoàn cảnh hiện tại và đường 
lối tương lai 


1. Đời người nhiều nghịch cảnh 


Có ai là không bị bệnh hoạn, già suy, thân thuộc 
sanh ly tử biệt, của cải mất mát, oán thù gia hại? Lại 
còn kẻ nghèo mong câu tiền của, người không con cầu 
con, kẻ vô nghề nghiệp, chức vụ mong có nghề nghiệp, 
chức vụ; nhưng rốt cuộc rồi mây ai được như ý? Những 
điều bất như ý ấy làm cách nào đề giải quyết đây? 


2. Cối đời này lắm tai nạn 


Gió bão nỗi dậy, địa chân phát sanh, tường đồ 
nhà sập khiến lắm người bị tử thương. Lại còn không 
mưa thành đại hạn, mưa quá thành lụt, mắt mùa khiến 
lắm người bị chết đói. Nước lớn tràn dâng, chìm ngập 
thôn trang. Lửa to bốc cháy, thiêu tan thành thị khiến 

2 


lắm người bị tử thương. Những chuyện như vậy gần 
như năm nào cũng có. Lại còn có năm chăng thái bình, 
có những quốc gia trên thế giới chăng nghĩ gì đến lẽ 
nhân đạo luôn gây vạ chiến tranh. Lại còn phát minh 
những vũ khí giết người tối tân, nào là bom nguyên tử, 
nào là bom khinh khí, chỉ sợ là chắng giết được thật 
nhiều người mà thôi. Còn bảo như vậy mới là thế giới 
tiến hóa, chứ nói trăng ra chỉ là một lò sát sanh lớn! 
Thử hỏi ai có biện pháp nào tránh khỏi những tai nạn 
như thế hay không? 


3. Nói khô luận hồi của thân sau 


Rất đáng thương thay! Người chết chăng phải là 
hết vì thân tuy chết đi, thần thức chăng diệt. Có sáu 
cảnh giới là thiên, nhân, a tu la, súc sanh, địa ngục, ngạ 
quý. Thân thức hoàn toàn chăng thể vượt ra khỏi phạm 
VI của sáu cõi này. So trong lục đạo, cõi trời, cõi người 
còn khá, nhưng vẫn có sanh tử, xoay vần qua qua, lại 
lại; hốt nhiên mang thân trời, người, hốt nhiên sanh 
trong địa ngục, súc sanh. Ngàn lần sống, vạn lần chết, 
luân chuyển như thế; xương vùi cao như núi, lệ trào 
nhiều như biến, thật quá cực khổ! Thử hỏi ai có phương 
pháp nảo trốn tránh sự luân hồi ấy ngõ hầu được trường 
sanh an tịnh chăng? 


H. Phương pháp giải cứu nghịch cảnh, tai nạn. luần 
hồi 


1. Chuyển biễn nghịch cảnh, tiêu trừ tai nạn 


Sự khổ vui của mỗi người vốn là một thứ quả 
báo, phải vận dụng cả ba đời để quán sát. Nếu chăng 
hiểu rõ đạo lý này, làm sao thông hiểu được? Hiện tại 
chúng ta gặp phải nghịch cảnh, mắc phải tai nạn, 
đương nhiên là có dính líu đến nhân quả. Cách để 
chuyền biến, tiêu trừ chúng nhanh nhất chính là Niệm 
Phật. Trong kinh từng nói chí tâm niệm Phật một câu, 
tiêu trừ được trọng tội trong tắm mươi ức kiếp sanh tử. 
Nếu đã tiêu trừ được tội thì nào còn có nghịch cảnh, tai 
nạn gì nữa! Kinh còn dạy người niệm Phật A DI Đà 
được vô lượng vô biên chư Phật ở bốn phương, thượng, 
hạ hộ niệm. Phật là bậc pháp lực vô biên vạn đức, vạn 
năng, đã được Phật gia bị thì còn sợ gì tai nạn cơ chứ? 


2. Thoát khỏi luân hôi, trường sanh vĩnh viễn 


Ngoài lục đạo lại còn có cảnh giới nào khác thì 
thật là chuyện lạ. AT Lục đạo là cảnh phàm, nào biết 
còn có cảnh thánh. Cảnh thánh chính là cõi Phật. Trong 
các thê giới ở phương Tây, có thế giới Cực Lạc, là quốc 


độ của Phật A Di Đà, hoàn toàn do bảy báu tạo thành, 
trang nghiêm thanh tịnh. 


So với bất cứ cõi thiên cung nào, thế giới Cực 
Lạc cũng tốt đẹp hơn ngàn vạn vạn lần. Điểm tuyệt 
diệu nhất là thọ mạng vô lượng, chăng giống như cõi 
trời, cõi người sanh tử chăng ngừng trong lục đạo. 
Trong kinh có dạy: Nếu ai sanh về đó thân đều sắc 
vàng, quang minh chói lọi, thần thông đây đủ, nghĩ đến 
áo liền có áo, nghĩ ăn liền có ăn, thọ mạng vô lượng, 
sông mãi đến khi thành Phật. 


Phương pháp rốt ráo để sanh về đó là như kinh 
đã dạy: Niệm A Di Đà đến Nhất Tâm Bất Loạn. Lúc 
lâm chung, nhất định A Di Đà Phật đến rước đi. 


3. Nêu lời cổ huấn để chứng mình 


Những điểm tốt lành vừa được đề cập trong hai 
đoạn trên đều được chép trong kinh, vốn ngàn lần, vạn 
lần chân thật, chăng cần phải nhọc công nêu chứng 
minh. Nhưng càng chứng minh nhiều thì tín tâm càng 
thêm kiên cô nên chăng ngại dài dòng, nêu thêm mấy 


` 
A 6€ 


câu vê “mười đại lợi ích của việc niệm Phật”. Nghĩa là 


người niệm Phật quyêt định sẽ được mười điêu lợi ích: 


1) Ngày đêm thường được hết thảy chư thiên, đại 
lực thần tướng ấn thân thủ hộ người ấy. 


2) Thường được hai mươi lăm vị đại Bồ Tát như 
Quán Âm bảo vệ, gia hộ. 


3) Ngày đêm thường được chư Phật hộ niệm, A DI 
Đà Phật thường phóng quang minh nhiếp thọ người ấy. 


4) Hết thảy ác quỷ, dạ-xoa, la-sát đều chăng hại 
được, chăng bị trúng phải răn độc, thuốc độc. 


5) Nước, lửa, oán tặc, đao binh, súng ông, gông, 
cùm, lao ngục... đêu chăng mặc phải. 


6) Những tội nghiệp đã tạo khi trước thảy đều tiêu 
diệt. 

7) Đêm ngủ mộng thấy điềm lành, hoặc thấy thân 
sắc vàng thắng diệu của Phật A Di Đà. 


8) Tâm thường hoan hỷ, vẻ mặt tươi tắn, khí lực 
sung mãn, việc làm tốt đẹp. 


9) Thường được hết thảy mọi người trong thê gian 
cung kính lễ bái giống hệt như kính Phật. 


10) Lúc lâm chung tâm không hãi sợ, chánh niệm 
hiện tiền. Tây Phương Tam Thánh dùng đải vàng tiếp 
dẫn vãng sanh Tịnh Độ, liên hoa hóa sanh, hưởng sự 
vui thăng diệu. 


Xin quý vị chú ý: Trong mười điều lợi ích này, chín 
điều trước đều là những lợi ích chuyển hóa nghịch 
cảnh, tiêu trừ tai nạn. Điều lợi ích cuối cùng là thân sau 
thoát khỏi luân hồi. 


HL, Phương pháp niệm Phật 
1. Khóa lễ sáng chiều đơn giản nhất 


- Nam mô đại từ đại bi Bốn Sư Thích Ca Mâu Ni 
Phật (niệm một lần, lễ một lạy, hoặc chỉ chắp tay). 


- Nam mô đại từ đại bi A Di Đà Phật (niệm lễ giỗng 
như trên). 


- Nam mô A Di Đà Phật (không cần lễ bái, chỉ cung 
kính niệm. Quỳ niệm, ngồi niệm, đứng niệm đều được. 
Tối thiểu là trăm câu đến ngàn câu, vạn câu tùy theo 
công việc rảnh hay bận của mỗi người. Chỉ nên từ ít 
tăng lên nhiều, đừng từ nhiều giảm xuống ít). 


- Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (một niệm, một 
lạy). 


- Nam mô Đại Thế Chí Bỏ Tát (niệm một niệm, một 
lạy. Quán Âm, Thế Chí là hai vị hiếp sĩ (Bồ Tát thị giả 
thân cận) của đức A DI Đà, thường gọi chung là Tây 
Phương Tam Thánh. Niệm Phật xong, lẽ đương nhiên 
nên lạy hai Ngài) 


- Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát (một 
niệm, một lạy. Cực Lạc thế ĐIỚI CÓ rất nhiều vị Bồ Tát, 
tương lai đều là thầy bạn của mình nên cũng nên lễ bái) 


- Nguyện đem công đức này, 
Trang nghiêm Phật tịnh độ 
Trên đền bốn ân trọng 

Dưới cứu khổ ba đường 

Nếu có ai thấy nghe, 

Đều phát tâm Bồ Đẻ, 

Hết một báo thân này. 

Cùng sanh cõi Cực Lạc. 


(Đây là bài hồi hướng, cũng nói về nguyện lực niệm 
Phật của mình). 


Lê bái lui ra. 


Phụ chú: 


Mỗi ngày sáng chiều hai lượt thực hành công 
khóa trên đây. Rửa tay, súc miệng, đối trước tượng 
Phật thắp hương, đánh lễ, theo đúng pháp tụng niệm. 
Nếu không có tượng Phật hoặc chỗ mình ở không 
thuận tiện thì không đốt hương, không đảnh lễ cũng 
được, chỉ hướng mặt về Tây, trong lòng cung kính thì 
cũng có công đức tương tự. Đừng niệm những chữ ghi 
trong dẫu ngoặc. 


2. Phương pháp niệm Phật mười hơi 


Cho đên hêt một hơi, niệm dăm ba câu hoặc sáu 
bảy câu “nam mô A DI Đà Phật”. Niệm hêt mười hơi 
như vậy bèn niệm bài hôi hướng một lượt, lề bái lui ra. 


Phụ chú: 


Cách này dành cho người cực kỳ bận rộn, chỉ tốn 
thời gian không quá năm phút. Điều trọng yếu nhất là 
mỗi ngày sáng chiều phải thực hành một lần. Vạn phần 
chăng được gián đoạn. Có tượng Phật thì đối trước 
tượng Phật niệm tụng, không có tượng Phật thì hướng 
về phía Tây mà làm. 


Hai cách niệm Phật vừa đề cập trên là dảnh cho 
người quá bận rộn. Nếu có lúc rảnh rỗi thì sau khi niệm 
“nam mô đại từ đại bi A Di Đà Phật”, tụng một quyền 
kinh A DI Đà, tụng ba biến chú Vãng Sanh, tán Phật 
một lượt thì càng hay. Cách hành trì này tôi đơn giản, 
hợp thực tế, quyết định thành công. 


IV. Trợ duyên để niệm Phật thành công 
1. Tiêu chuẩn đơn giản để phân biệt thiện ác 

Niệm Phật là chánh nhân, làm lành là trợ duyên, 
giống như chim có hai cánh mới có thể bay cao. Nhưng 
người đời thường chăng nhận rõ giới tuyến giữa thiện 
ác. 

Chuyện lành văng vặc chắng hay là lành, điều ác 
rành rảnh nào hay là ác. Ở đây, tôi căn cứ theo kinh 
Thập Thiện Nghiệp Đạo đề nêu ra một tiêu chuẩn: nêu 


ngăn dè thì là thiện, nhược bằng trái phạm thì là ác. Đề 
dễ hiểu, tôi dùng biểu đồ sau: 


10 


Vô SP HE) 


Nói đôi chiêu (lưỡng thiệt) 


3 nghiệp nơi ý 





Phàm là động vật có sanh mạng, bất luận lớn hay 
nhỏ, cứ làm thương tốn chúng đều là “sát sanh”. Phàm 
là tài vật hay danh dự, dù nhiều, ít, lớn nhỏ, nếu chẳng 
phải là vật của mình, chưa được đôi phương chấp thuận 
mà công khai đoạt lấy, hay trộm lén, cưỡng chiếm, lừa 
lây thì đều là “trộm cắp”. Ngoải vợ chồng chánh thức, 
hễ hành dâm với hết thảy chúng sanh, chẳng luận vì lý 
do nảo đều là “tà dâm”. 


Ôm lòng khinh lừa, nói lời giả dối thì gọi là 
“vọng ngữ”. Chăng luận là ngôn ngữ hay văn tự, đã 
viết ra, đã nói ra, tự mình đề xướng, hoặc hùa theo, tạo 
ảnh hưởng thương phong bại tục thì gọi là “ở ngữ”. Lời 
lẽ thô bạo, chửi măng người thì gọi là “ác khẩu”. 
Khuây động thị phi giữa hai bên, ly gián cảm tình 
người khác thì gọi là “lưỡng thiệt”. 

II 


Mê đắm các thứ vật dục chắng bỏ, đã có lại mong 
có thêm là Tham. Có việc bất như ý, tâm nồi nóng, phát 
nộ khí thì là Sân. Không có lý trí, gặp việc mê hoặc; 
đối với đạo lý Phật nói, kinh sách thánh hiền đều chăng 
nghe theo, lại chăng tin nhân quả thì là S¡. 


2. Ba đại yếu quyết để vãng sanh Cực Lạc: Tín, 
Hạnh, Nguyện 


Niệm Phật vãng sanh Cực Lạc là một phương 
pháp đặc biệt ngoài tám vạn bốn ngàn pháp môn của 
Phật, được gọi là “môn dư đại đạo” (đạo lớn nằm ngoài 
các pháp môn). Sự tuy đơn giản, lý thực thâm áo, chăng 
thể dùng dăm ba câu trình bày tường tận được. 


Cần phải biết là đức Phật đạo đức tối cao không 
ai băng được, lời Ngài nói ra tuyệt không dối người. 
Chỉ nên tin thật có cõi Cực Lạc, niệm Phật được sanh 
về đây. Đó chính là yêu quyết thành công thứ nhất. 


Lại phải chịu nhận rõ đời ác ngũ trược đây, phát 
khởi tắm lòng chân thật, nguyện sanh về thế giới Cực 
Lạc. Đây chính là yêu quyết thành công thứ hai. 


12 


Đã tín, nguyện rồi lại nên theo đúng phương 
pháp, mỗi ngảy định giờ giấc thực hành công khóa. 
Đấy chính là yếu quyết thành công thứ ba. 


V. Những bậc tiền bối mô phạm và kinh điển nên 
tham khảo 


1. Một vải vị sự trưởng cô, kim 


Pháp môn Niệm Phật vốn phát xuất từ bi tâm độ 
sanh triệt để của đức Thích Ca. Pháp môn nảy giản tiện 
nhất, ổn thỏa, thích đáng nhất, cao siêu nhất. Nếu 
chăng tu nổi pháp môn này thì đừng bàn đến phương 
pháp nào khác nữa. Điểm hay của pháp môn này lả 
người học vấn càng rộng thì càng nghiên cứu, cảng 
thâu hiểu cao sâu, mà người chăng biết một chữ vẫn tu 
tập được. Chỉ tiếc cho những kẻ không hiểu rõ lý này, 
cứ cho là cách tu của mấy bả già lụm cụm, không khỏi 
là lầm lạc lớn lắm ư? 


Xin hãy xem trên hội Hoa Nghiêm, hai vị đại 
thánh Văn Thù, Phố Hiền đều khuyên tu. Hai vị đại Bồ 
Tát Mã Minh, Long Thọ của Ấn Độ đều soạn luận 
hoăng dương. Các bậc cô đức Trung Hoa từ Huệ Viễn 
đại sư cho đến Ấn Quang đại sư, lịch đại tô sư đa phần 
là tu các tông khác từ trước, sau đều quy hướng Tịnh 

13 


Độ. Đàm Loan đại sư được xưng tụng là hàng nhục 
thân Bồ Tát, Trí Giả đại sư là bậc truyền đăng trong 
nhà Phật đều hoằng truyền Tịnh Độ. Cận đại, Đề Nhàn 
đại sư của tông Thiên Thai, Thái Hư đại sư của tông 
Duy Thức, Hoằng Nhất đại sư bên Luật tông, hai vị đại 
sư Hư Vân, Viên Anh bên nhà Thiền đều có trước tác 
hoằng dương Tịnh Độ. 


Về phía cư sĩ, có các vị hiền giả như ông Lưu Lôi 
ở Lô Sơn đời Tấn, Bạch Lạc Thiên đời Đường; Tô 
Đông Pha, Văn Ngạn Bác đời Tông; Viên Hoằng Đạo 
đời Minh, Bành Xích Mộc (Bành Tế Thanh), Dương 
Nhân Sơn... đời Thanh. Họ đều là bậc đại học vấn, ai 
nây đều đặt tâm nơi Tịnh Độ. Những vị này ai cũng 
biết đến. Còn nhiều vị như thế, nhất thời chắng thể nêu 
rõ hết, nên cũng không nói thêm nữa. 


Chúng ta hãy tự vấn: trí huệ, đức năng của mình 
so với những bậc thánh hiền ây, a1 Cao, a1 thấp? Họ đều 
là bậc tu Tịnh, hoăng Tịnh. Trái lại, bọn ta lại xem 
thường. Tri kiến như vậy có thê nói là tri kiến chánh 
xác được chăng? 


2. Kinh điển nên tham khảo 


14 


Tam Tạng kinh điển đâu đâu cũng chỉ dạy, quy 
hướng pháp môn Tịnh Độ, nhưng ai có thời gian 
nghiên cứu trọn hết, nên trước hết chỉ kế những kinh 
điển chuyên biệt. 


Về kinh có A Di Đả kinh, Vô Lượng Thọ kinh, 
Quán Vô Lượng Thọ kinh. Trong ba bộ này, tối thiểu 
là phải đọc kinh A Di Đà mấy lượt. Nếu đủ sức, nên 
đọc kỹ bộ Tịnh Độ Thập Yếu đôi ba lượt ngõ hầu hiểu 
đại khái pháp môn Tịnh Độ. Nếu chẳng hiểu nỗi thì 
những cuôn như Kỹ Lộ Chỉ Quy, Sơ Cơ Tịnh Nghiệp 
Chỉ Nam, Phật Pháp Đạo Luận... là những cuốn sách 
nhỏ viết băng thể văn bạch thoại để tiếp dẫn người sơ 
Cơ. 


Tịnh Độ Tam Yếu Thuật Nghĩa, Long Thư Tịnh 
Độ Văn là những tập sách nhỏ viết theo thể loại văn 
ngôn, tùy sức đọc vài lượt cũng hiểu được đại lược 
những điểm quan trọng. Ân Quang Đại Sư Văn Sao 
giống như một quyền ngữ lục của Tịnh Độ, An Sĩ Toàn 
Thư có những mẫu chuyện cũ khá hứng thú. Hai quyền 
này là có thể giúp người học khai phát trí huệ, chánh 
tri kiến. 


Nếu có thê đọc hết các sách trên xong, xem thêm 
các kinh khác sẽ thấy dễ dàng hơn. 
15 


VI. Hai loại tâm lý sai lầm thường gặp 


1. Chấn chỉnh kiến chấp phổ biến “tâm tốt thì cũng 
giống như niệm Phật” 


Tâm ai nấy đều đây dẫy tham, sân, si, thân 
thường luôn gây tạo sát, đạo, dâm, vẫn cường điệu cô 
nói lả tâm mình tốt, chăng phải là lầm lạc đến mức 
cùng cực ư? Giả sử như có tâm tốt thật sự thì cũng 
chẳng ngoài mười thứ thiện nghiệp đã nói ở phân trên 
mà thôi. Đấy chỉ đáng gọi là “tu phước”, kiếp sau sẽ 
hưởng tiêu quả nhân, thiên, chứ vẫn không thoát khỏi 
luân hồi. Chẳng đến được cõi Cực Lạc là do đi không 
đúng đường. Muốn vãng sanh Cực Lạc thì phải tu Huệ, 
mà tu Huệ chính là niệm Phật. Nhân thế nào, quả thế 
ây. Phước lả phước, huệ là huệ, phải phân biệt rõ ràng, 
chắng thể coi là cá mè một lứa đến nỗi lầm lạc đại sự 
được. 


2. Chấn chỉnh lời viện cớ “bận rộn quá không có 
thời gian niệm Phật” 


Niệm Phật chuyên biến nghịch cảnh, tiêu trừ tai 
nạn, sanh về Cực Lạc, còn sự nảo lớn lao hơn pháp này 
nữa, nhưng lại xem rất thường. Phần nhiều người đời 
hay viện mấy lý do như quá bận rộn, không có thời 

16 


gian để cự tuyệt pháp đại tiện nghi vạn kiếp khó được 
gặp gỡ này, thật đáng tiếc quái 


Có thật sự bận rộn hay chăng? Tôi chăng thấy 
vậy. Niệm Phật thì đi, đứng, nằm, ngồi đều làm được; 
dù là sĩ, nông, công thương đều chăng trở ngại gì. Nếu 
chăng tin thì dưới đây tôi sẽ dẫn một bải ca ngắn để 
người đời đối với những sinh hoạt thường nhật có thê 
phân tích rõ ràng. Tôi tin rằng sau khi xem bài ca này 
xong, nhất định quý vị sẽ chăng còn cười được nữa. 


Bài ca chăng nhàn 


Biết ngài vốn chẳng bận, 
Cứ có nói chẳng nhàn, 
Trong hai mươi bốn giò, 
Năm ngủ mắt tám giò, 
Ba bữa ăn ba tiếng 

Lại uống trà, hút thuốc 
Chải gỡ, đại tiểu tiện, 
Phí mắt khoảng một giờ, 
Đi ra ngoài uống rượu 
Về chuyện gẫu cùng vợ 
Ít nhất vài ba giờ, 

Lại e lòng bán bịu, 


Thân mệt tính ngủ trưa, 
17 


Ngủ hai giờ chẳng đã, 
Mất đi mười sảu giò, 
Uống phí hơn quá nửa, 
Trong tám giờ còn lại, 
Chưa chắc đã bận thật. 
Niệm Phát được nửa tiếng 
Đã kêu lâu lắm rồi 

Hãy xem người xưa nay, 
Máy ai bảy mươi tuổi, 
Đừng đem khổ sanh tử, 
Vất ra đăng sau ót, 

Việc chán chánh của mình, 
Vạn vạn lần khẩn cấp, 
Xin hãy gấp tỉnh ngộ, 
Mau trồng chín phẩm sen. 


Phụ Lục: Yếu quyết niệm Phật 


Trong lúc niệm Phật, hết thảy mọi sự trong tâm 


đều buông xuống hết, đừng nghĩ tưởng loạn xạ, chỉ còn 
quan tâm đến sáu chữ hồng danh từ tâm mình phát 
khởi, từ miệng mình vang ra, lọt vào chính tai mình, In 
sâu vào tâm. Phải tưởng cho rõ, niệm cho rõ, nghe cho 
rõ. Có như vậy thì mới cảm ứng được. 


*#GIÁI ĐÁP NGHI VẤN 


18 


l1) Có người nói: Chúng tôi là công chức, giáo 
chức, ở cư xá công cộng thì cúng Phật, lễ Phật, đương 
nhiên là bất tiện, niệm Phật cũng làm phiền người khác 
bất an, tôi chăng biết làm sao? 


Đáp: Chốn công cộng đúng thật là có nhiều nỗi 
bất tiện, nhưng việc gì cũng có cách để dung thông cả. 
Nếu như đã biết niệm Phật là đại sự thì cứ thành tâm 
thầm niệm, ắt có hiệu quả lớn. Bởi lẽ tâm niệm còn 
cảng khân mật hơn miệng niệm, bắt tất phải cúng Phật, 
lễ Phật ra tiếng. 


2) Có người nói: Niệm Phật tuy tốt, nhưng phải 
đến chùa, miếu, liên xã hay trai đường, tôi không có 
thời g1an. 

Đáp: Không nhất định phải đến những nơi đó, 
không có thời gian đi ra ngoài, nhưng chắng lẽ ở nhà 
không có thời gian nào rảnh sao? Cứ ở nhà niệm Phật 
nào có trở ngại chi. 

3) Có người nói: Niệm Phật là việc của kẻ có tiễn, 
tôi không có tiền bạc dư dải! 


Đáp: Thế là lại càng lầm hơn nữa! Niệm Phật 
chăng tốn tiền mây. Ba cây nhang đáng giá là bao? Dù 


19 


chăng đốt lây một cây nhang cũng chăng quan hệ gì. 
Chỉ cốt sao trong tâm cung kính là đủ. 


4) Có người nói: Niệm Phật là phải ăn chay, tôi 
không làm được, cho nên tôi không thể niệm Phật? 


Đáp: Tạm thời bất tất phải ăn chay, chỉ nên 
kiêng sát sanh thì cũng có công đức lớn. Có thê tập ăn 
ba thứ tịnh nhục, tức là: không vì mình mà giết, chăng 
thây con vật bị giết, chăng nghe nó bị giết. Cá, thịt 
ngoài chợ làm sẵn rất nhiều, đủ đề cho quý vị ăn rồi. 


* NIỆM PHẬT TAM ĐẠI LỢI ÍCH 
(BA ĐIÊU LỢI ÍCH LỚN CỦA NIỆM PHẬT) 
1) Một câu Phật hiệu tiêu diệt trọng tội trong tám 
mươi ức kiếp sanh tử (thuộc về quá khứ) 


2) Một câu Phật hiệu tiêu diệt phiền não của nhân sanh, 
tiêu tai, điên thọ, hưởng phước huệ (thuộc về hiện tại) 


3) Một câu Phật hiệu khiến ta thoát khỏi lục đạo luân 
hồi, vãng sanh thê giới Cực Lạc, vĩnh viễn trường sanh 
bắt diệt (thuộc về tương lai) 


* PHƯƠNG PHÁP NIỆM PHẬT 


20 


Hỏi: Niệm Phật không chỉ là dùng miệng niệm 
mà phải chú tâm đúng không? 


Đáp: Có nhiều người miệng tuy niệm Phật nhưng 
chăng để tâm vào đó, trong lòng toản là suy xăng nghĩ 
loạn. Niệm như vậy cũng vô dụng. Miệng niệm Phật 
thì tâm phải tưởng Phật, tâm khâu nhất như. Ngoại trừ 
một câu niệm Phật ra không còn nghĩ đến øì khác nữa, 
không còn có ý niệm nào khác khởi lên. Có vậy mới 
gọi là “Nhất Tâm Bất Loạn", từ đó mới dễ thành công. 


Hỏi: Như vậy chẳng phải là khó lắm ư? 


Đáp: Xem kia! Một mặt quý vị chê niệm Phật 
quá dễ dàng, một mặt lại sợ nó quá khó. Thật sự ra, 
một pháp Niệm Phật đây, bảo là dễ thì nó cực dễ, bảo 
là khó thì nó cũng cực khó. Chăng qua là chăng cần 
biết là khó hay dễ, chỉ đáng kế mình có thể bền lòng 
niệm được nhiều hay không. Lâu ngày chầy tháng, tự 
nhiên tâm chắng loạn nữa. Lời tục thường nói: “Trên 
đời không có việc gì khó, chỉ sợ tâm chẳng chuyên ”, 
chính là ý này. 

Lại có một cách niệm Phật như sau: mỗi lúc niệm 
Phật, mỗi chữ phải phát xuất từ trong tâm. Trong tâm 
tưởng thật rõ ràng, miệng niệm cho thật rõ ràng, tai 

21 


nghe thật rõ ràng. Mỗi một chữ phát xuất từ trong tâm, 
thấu qua tai lọt vào tâm, một chữ cũng chắng đề lọt 
mất. Tu tập lầu dài như vậy, tâm tự nhiên chắng còn 
tán loạn. Đây chính là một phương pháp khẩn yêu bậc 
nhất, ngản vạn phần chớ quên. 


Hỏi: Nên niệm Phật vào lúc nào? 


Đáp: Nên niệm Phật vào hai thời sáng tối, lập 
một công khóa nhất định, hạn định số câu niệm Phật 
nhiều ít: hoặc là mẫy trăm câu, mấy ngàn câu, tùy theo 
hoản cảnh mỗi người mà định số. Chăng cần biết là 
rảnh hay bận, không niệm đủ số đó không được. Còn 
ngoài ra thì chăng cân biết là lúc nào, đang ở chỗ nào 
đều niệm được cả. Càng niệm nhiều càng tốt. Thời gian 
niệm càng lâu càng hay. 


Hỏi: Vừa làm việc vừa niệm Phật được không? 


Đáp: Lúc đang vác củi, gánh nước cũng niệm 
Phật được. Lúc đang cọ nồi, rửa chén cũng niệm Phật 
được. Lúc cày bừa, cuốc xới, cắt cứa cũng niệm Phật 
được. Chẳng luận là đi, ngồi, ngủ nghê, thậm chí lúc 
đang đại tiểu tiện cũng đều có thể niệm Phật. Nói 
chung, trừ lúc phải dùng trí óc làm việc, ngoài ra thì dù 
đang làm gì cũng chẳng trở ngại việc niệm Phật cả. 

22 


Hỏi: Nên niệm Phật lớn tiếng hay là niệm nhỏ 
tiếng? 


Đáp: Niệm lớn tiếng cũng tốt, niệm nhỏ tiếng 
cũng hay. Miệng không niệm nhưng tâm thầm niệm 
cũng tốt. Chỉ trừ lúc đang năm trên giường hay đang ở 
chỗ không sạch sẽ thì nên thâm niệm trong tâm, chẳng 
được niệm ra tiếng. Niệm ra tiếng là không cung kính. 
Nhưng lúc gặp chuyện nguy cấp, chắng cần biết là 
đang ở chỗ nào, cứ việc niệm ra tiếng. 


Hỏi: Học Phật thì nên thờ hình Phật nào? 


Đáp: Thờ một mình đức A DI Đà Phật hoặc 
tượng Tây Phương Tam Thánh đều được (A Di Đả 
Phật vả hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Đại Thế Chí gọi 
là Tây Phương Tam Thánh). 


Hỏi: Nên thờ tượng Phật ở chỗ nào? 


Đáp: Nếu có phòng trông, dành riêng một phòng 
thờ Phật là tốt nhất. Nếu không có, thờ Phật ngay trong 
phòng mình ở cũng được. Nói chung là phải chọn nơi 
sạch sẽ. Trước tượng treo màn vải vàng, lúc không 
niệm Phật, buông màn xuống. Làm vậy đề khỏi đến nỗi 
khinh nhờn. Tốt nhất là để tượng Phật hướng mặt về 


23 


Đông, người niệm Phật đối trước tượng Phật, hướng 
mặt về Tây. Nếu chăng thể làm vậy được thì thờ tượng 
ở phương nào thuận tiện cũng được. 


Hỏi: Nếu không có chỗ nào thuận tiện, không 
thờ Phật có được không? 

Đáp: Nếu thực sự không có chỗ nảo thuận tiện, 
miễn sao tâm thành thì không thờ tượng Phật cũng 
được. Lúc niệm Phật hướng về Tây là ồn. 

Hỏi: Nên dùng những thứ gì để cúng dường 
Phật? 

Đáp: Thông thường dùng hương, hoa, đèn, nước 
trong, trái cây v.v... Nếu không lo liệu được, thiếu một 
vài thứ hoặc không có thứ gì hết cũng xong. Nhưng 
tuyệt đôi chắng được cúng rượu hoặc đồ mặn cũng như 
đốt giây tiền, vàng mã trước Phật. 

Hỏi: Nên hành lễ trước Phật như thế nào? 

Đáp: Tùy ý. Hoặc là dập đầu lạy, hoặc là vái, 
hoặc khom mình, hoặc chắp tay; nhưng dập đầu lễ bái 
là cung kính nhất, có thê tiêu tội, tăng phước. 

Hỏi: Lúc niệm Phật có nên quỳ trước mặt Phật 
không? 


24 


Đáp: Chẳng nhất định. Quỳ niệm, đứng niệm, 
vừa đi vừa niệm đều được. Cốt yếu là phải thảnh tâm. 
Quỳ niệm rất tốt mà ngôi niệm cũng hay. 

Hỏi: Cụ nói hai thời niệm Phật sáng tối, phải lập 
một khóa trình, phiền cụ lập cho tôi một khóa trình có 
phải là hay hơn không? 


Đáp: Khóa trình vốn là dựa theo thời Ølan, SỨC 
lực của chính mỗi người mả quy định. Ngài đã cầu tôi 
thì tốt nhất là tôi soạn ra một nghi thức thật đơn giản 
cho ngài vậy. 


Nếu như ngài có sức thì có thể hành trì thêm 
nhiều hơn, có thể thêm vào kinh Di Đà, chú Vãng 
Sanh, kệ Tán Phật, văn Đại Phát Nguyện. Những bài 
kinh ấy trong sách Thiền Môn Nhật Tụng có chép đủ 
cả, những chỗ lưu thông kinh Phật đều có. Khóa sáng 
thì lúc vừa ngủ dậy, khóa tối thì trước khi đi ngủ, rửa 
tay, súc miệng, đến trước tượng Phật, thắp nhang, dâng 
nước, chắp tay cung kính, rồi quỳ hoặc đứng, hoặc ngồi 
xếp bằng, dùng tâm chí thành niệm theo thứ tự sau: 


- Nam mô thập phương Thường Trụ Tam Bảo 
(nệm một lần, lễ một lạy). 

- Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (niệm 
một lần, lễ một lạy). 


2) 


- Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ 
đại bi A Di Đà Phật (niệm một lân, lễ một lạy). 


- Nam mô A DI Đà Phật (trăm câu, ngàn câu, haI, 
ba ngàn câu, cảng nhiều càng hay. Tùy mỗi người rảnh 
hay bận mà định số, nhưng phải từ ít tăng lên nhiều, 
chăng được từ nhiều giảm ít đi. Vô luận niệm nhiều 
hay ít, chẳng cần phải lạy). 


- Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát (niệm một tiếng, 
lễ một lạy, hoặc niệm ba lần, lễ ba lạy). 


- Nam mô Đại Thế Chí Bỏ Tát (như trên). 


- Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 
(như trên). 


- Nguyện đem công đức này 
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ. 
Trên đến bốn ân nặng. 
Dưới cứu khô tam đồ 
Nếu có ai thấy nghe. 
Đều phát lòng Bồ Đè, 
Hết một báo thân này, 
Cùng sanh cõi Cực Lạc. 
(lễ ba lạy) 
26 


Hỏi: Khóa trình này rất hay, xin giảng thêm về 
chữ “thập phương Tam Bảo”. 


Đáp: Tám phương, phương trên và phương dưới 
gọi là mười phương. Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo. 
Phật là Giáo Chủ. Pháp là kinh điển để tu nhân chứng 
quả do Đức Phật giảng. Tăng là những pháp tử chiếu 
theo lời Phật dạy tu hành, đã chứng thánh quả Bồ Tát, 
Duyên Giác, Thanh Văn, và các cao tăng đạo cao, đức 
trọng, hoằng pháp lợi sanh. 


Phật, Pháp, Tăng đều gọi là Bảo (quý báu) vì có 
thể phát sanh, tăng trưởng pháp thân, huệ mạng của hết 
thảy chúng sanh, giỗng như của báu trong thê gian có 
khả năng nuôi sông thân mạng của con người. Phải 
hiểu rằng khi niệm Tam Bảo chính là biểu thị mình 
hoàn toàn lấy Phật, kinh điển Phật nói và các vị Bồ Tát, 
cao tăng tu hành đúng theo lời Phật làm thầy của mình. 
Minh từ những vị đó quy hướng trở thành tín đồ Phật 
giáo. 

Hỏi: Xin hỏi vì sao phải nệm Phật Thích Ca? 

Đáp: Là vì pháp môn Niệm Phật do chính Ngài 
dạy cho chúng ta. Niệm Phật lạy Ngài chính là chẳng 
dám quên bỏ nguồn gốc vậy. 


2; 


Hỏi: Tại sao lại còn phải niệm Quán Thế Âm và 
Đại Thế Chí Bồ Tát? 


Đáp: Vì người niệm Phật lúc lâm chung, hai vị 
Bỏ Tát này cùng với đức A Di Đà Phật đồng thời đến 
tiếp dẫn về Tây Phương. Vì thế niệm Phật xong phải 
niệm danh hiệu và lễ bái hai vị Bồ Tát này. 

Hỏi: Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát là những 
vị Bồ Tát nào? 


Đáp: Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bỏ Tát là tất cả 
những vị Bồ Tát trong thế giới Cực Lạc đều rất thanh 
tịnh. Ba chữ Đại Hải Chúng ngụ ý các vị Bồ Tát ấy 
nhiều như nước biển. Sớm muộn gì ta cũng sẽ làm bầu 
bạn với các vị Bỏ Tát ấy, vì thế cần phải niệm niệm lễ 
bái họ. 

Hỏi: Kệ Hồi Hướng có tác dụng gì? 


Đáp: Công dụng của bài kệ Hồi Hướng rất lớn. 
Người tu hành bất luận là niệm Phật, hay niệm kinh, 
niệm xong, nhất định phải niệm kệ Hồi Hướng một 
lượt. Hồi Hướng có nghĩa là gom về, tức là một phương 
pháp đem công đức niệm Phật, niệm kinh gom về một 
nơi. Gom về nơi nào? Gom về việc cầu sanh về Tây 
Phương Cực Lạc thế giới! 


28 


Chẳng riêng gì niệm Phật, niệm kinh mới hồi 
hướng về Cực Lạc thế giới, mà bất luận làm việc lành 
nào cũng đều phải hồi hướng về Cực Lạc thế giới. 
Càng tích thêm được một phần công đức thì hy vọng 
được vãng sanh cảng tăng thêm một phần. Nếu làm 
công đức nhưng chăng hồi hướng cầu sanh về Cực Lạc 
thế giới thì chỉ sợ đời sau chỉ được hưởng báo ứng 
trong cõi trời, cõi người, vẫn cứ luân hồi trong lục đạo, 
chăng được giải thoát. Phước báo cảng lớn, càng dễ tạo 
tội, nên kiếp kế tiếp đó càng đáng sợ hơn. 


Vì thế, người học Phật phải nên đem hết thảy 
công đức hôồi hướng vãng sanh Tây Phương thì lúc lâm 
chung mới có hy vọng được sanh về Tây Phương Cực 
Lạc thế giới. Nhưng niệm bài kệ Hồi Hướng cũng 
giống như niệm Phật, phải từng chữ, từng câu phát xuất 
từ nội tâm, chắng thể niệm xuông nơi cửa miệng được. 

Hỏi: Xin cụ giảng qua ý nghĩa từng câu trong bài 
kệ Hỏi Hướng. 

Đáp: Câu thứ nhất và câu thứ hai nghĩa là ta đem 
công đức niệm Phật hỗ trợ cõi Tịnh Độ của Đức Phật 
A Di Đà khiến cho nó càng thêm tốt đẹp phi thường. 
Câu thứ ba nghĩa là lại đem công đức ấy trên là báo 
đáp bốn tầng ân đức: cha, mẹ, sư trưởng và đức Phật. 
Câu thứ bốn nghĩa lả dưới thì dùng công đức cứu vớt 

29 


những chúng sanh khổ não trong ba đường ác: súc 
sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Câu thứ năm và thứ sáu nghĩa 
là nếu có ai thấy, nghe người đang niệm Phật, niệm 
kinh sẽ đều phát khởi tắm lòng trên cầu Phật Quả, dưới 
độ chúng sanh. Câu thứ bảy và thứ tám nghĩa là sau khi 
cái thân báo ứng này đã hoàn toàn chấm dứt thì mọi 
người sẽ cùng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. 
Giải thích theo từng câu văn thì ý nghĩa của bài kệ Hồi 
Hướng là như vậy. 

Nói chung, tám câu kệ này lại có hai tầng ý nghĩa 
lớn. 

Tâng thứ nhất là: Chúng ta niệm Phật là đề cầu 
sanh về Tây Phương, chứ chắng phải vì cầu công danh, 
phú quý hay hết thảy những điều tốt đẹp của thế gian. 


Tầng thứ hai là: Chúng ta niệm Phật là để cứu độ 
hết thảy chúng sanh thoát ly khổ hải, chứ chăng phải 
vì riêng bản thân mình. Đã hiểu rõ tầng ý nghĩa thứ hai 
nảy rồi thì bất luận là niệm Phật, niệm kinh hay làm 
bất cứ điều lành gì đều luôn giữ tắm lòng như thé, hồi 
hướng như thể. Có như vậy mới là người học Phật phát 
Bồ Đề tâm chân chánh. 


30 


Hỏi: Khóa trình cụ vừa lập ở trên cố nhiên rất 
đơn giản, nhưng có người quá đỗi bận rộn, không lúc 
nào rảnh thì làm sao thực hiện được? 

Đáp: Vẫn có biện pháp. Chăng luận là đang ở 
đâu hay bất cứ lúc nào (niệm vảo lúc sáng sớm tốt 
nhất), hướng mặt về Tây, lễ ba lạy, liền niệm sáu chữ 
“nam mô A Di Đà Phật” cho đến hết một hơi. Hơi dài 
thì niệm một hơi mươi câu càng hay. Hơi ngắn thì một 
hơi niệm vài câu cũng được. Tổng cộng niệm đủ mười 
hơi. Rồi niệm kệ Hồi Hướng. Niệm xong, hướng về 
Tây lạy ba lạy là xong. Đây gọi là pháp Thập Niệm. 
Người rất bận mỗi ngày thành tâm chiếu theo phương 
pháp này mà niệm thì tương lai cũng có thể được sanh 
về Tây phương Cực Lạc thế giới, là vì Đức Phật A Di 
Đà đã từng phát nguyện nên tự nhiên được vãng sanh 
không sai! 

* CHƯA CHỨNG CHÂN NHƯ THÌ ĐỎI VỚI LÝ 
NHÂN DUYÊN PHẢÁI RẤT CÂN TRỌNG 


Học Phật chú trọng “hạnh giải tương ứng”. Hiểu 

(giải) nhưng không hành giống như kề tên thức ăn, đếm 

của cải. Hành mà không hiểu dễ lạc ngõ rẽ. Cả hai đều 

mắc lỗi. Nay người tu Tịnh Độ chỉ nói là niệm Phật, 

cầu sanh Tây Phương, chỉ biết bám víu theo quả, đến 

nỗi chăng biết những điều mình niệm đó là đúng pháp 
3l 


hay không, cứ coi nhẹ, chăng gia công xem xét. Bởi 
vậy thành ra mắt cả nhân lực lẫn duyên lực, há chăng 
phải là chẳng biết chăm lo cái gốc đó ư? Kinh 
dạy: “Nhân địa chẳng chân sẽ cảm quả cong vạy”. 
Kinh còn dạy: “Duyên là hết thảy công đức thiện căn, 
hồ trợ liễu nhân, khai phát chánh nhân”. Ôi! Há có 
nên chăng suy nghĩ kỹ càng chăng? 


Nói đến Tịnh Độ là nói đến quả thanh tịnh, 
không phiên não nghịch ác. Niệm Phật là lấy cái tâm 
không nghịch ác, phiền não, thanh tịnh làm nhân. 
Thêm nữa, hành các điều thiện, vạn đức chính là trợ 
duyên cho nhân ấy. Nhân vả duyên ví như hai cánh 
chim. Phải cùng nâng cả hai cánh mới có thể bay cao, 
bay xa, đạt tới chỗ mình hướng đến. Phải cùng tu cả 
nhân lẫn duyên thì mới thành tựu được quả. 


Cô đức biết rõ như thế nên khi dạy người không 
VỊ nào chắng đề cao nhân, nào là “thanh tịnh ý mình”, 
nào là “tâm tịnh cõi nước tịnh” đề hiển thị rằng: Muốn 
chứng tịnh quả, phải gieo tịnh nhân. Tuy bảo là “đới 
nghiệp vãng sanh”, nhưng nghiệp nói đó chỉ là nghiệp 
quá khứ vẫn còn ân tàng, chứ chăng phải cứ tạo tội 
nghiệp mà vẫn được vãng sanh. Đủ thấy, [chư cổ đức] 
chắng chấp nhận [hành nhân gây tạo] lỗi mới. Hiểu rõ 


22 


lẽ này thì vạn người tu, vạn người về. Hễ lầm lạc thì 
nhân lẫn lực chăng đủ, mong chứng quả sao được? 


Ba kinh Tịnh Độ đều trọng trợ duyên, cực lực 
khen ngợi phước đức. Kinh Tiểu Bồn (kinh A Di Đà) 
dạy: “Chăng thể dùng chút thiện căn, phước đức nhân 
duyên mà được sanh về cối ấy”. Kinh Đại Bỗn (kinh 
Vô Lượng Thọ) dạy: “Khiến cho bỏ ngũ ác, trừ năm 
sự đau đớn, lìa khỏi năm sự thiếu đốt”. Quán Kinh 
dạy: “Muốn sanh về cõi ấy nên tu ba thứ phước ”. Kinh 
dạy rành rảnh, dù có nhân nhưng thiếu duyên, dễ đâu 
thành tựu! 

Có kẻ bảo: “Niệm Phật một câu có thê tiêu trừ 
trọng tội trong tám mươi ức kiếp sanh tử”. Nghiệp đã 
tiêu rồi thì cần gì phải nhọc công giảng giải, suy xét 
nhân duyên nữa cơ chứ? 

Tôi bảo: “Một niệm sân tâm nổi, mở ra tám vạn 
chướng môn (ý nói phiền não chướng). Chướng môn 
đã mở thì nghiệp lại chắng sanh khởi hay sao? Phần 
lớn những học nhân hiện thời, một mặt niệm Phật, một 
mặt tạo nghiệp, khác nào tay phải quét dọn, tay trái vầy 
bụi. Hãy thử tự vấn mình siêng năng, lười nhắc thế nảo; 
nếu chắng tự dối mình thì ắt sẽ câm lặng, hết còn cười 
được nữa! Bởi thế, người chắc thật, giả đặn niệm Phật 
thì không một ai là chăng kinh sợ nhân duyên. Nhân 

33 


duyên bắt tịnh, lại chăng giả dặn, chắc thật thì đối với 

Hạnh và Giải, có được thứ gì không? Cầu được vãng 

sanh kiểu đó chỉ là chuyện mơ tưởng, cầu may mà 

thôi”. 

* CHÁNG HIỂU GIÁO TƯỚNG THÌ KHÓ THẺ 
BÀN CHUYỆN CÓ - KHÔNG 

Nhà Phật nói Không, nói Có, giỗng như bàn tay 
và nắm tay, vôn chỉ là một sự. Kinh dạy: “Sắc tức là 
Không, Không tức là Sắc”. Truy đến cội nguồn, giáo 
thuyết nảy phát xuất từ Bát Nhã. Pháp môn này từ lúc 
Phật đản sanh mãi cho đến thời thuyết giáo thứ tư, Phật 
mới phu diễn; bởi lẽ giáo thuyết này chắng dành cho 
kẻ sơ cơ, phải hiểu rõ như thể. Người không khéo học 
cứ khăng khăng chấp chặt một bẻ đến nỗi đường rộng 
thênh thang, nhưng vẫn đi lạc. Rườm lời loạn xị, càng 
tăng tranh cãi, lợi sanh ở chỗ nào? 

Hữu là Diệu Hữu, tức là luận về Tướng. Không 
là Chân Không, tức lả bàn về Thể. Do Thê là Không 
nên Hữu bất biến. Do Tướng là Có nên Hữu tùy duyên. 
Nhưng thực ra Tướng lại nương vào Thể mà khởi, Thể 
cũng nhờ vào Tướng để hiển lộ. Chăng phải Quyên, 
chẳng phải Thật, là hai, là một. Nếu hiểu trọn vẹn, lãnh 
hội được ý chỉ viên tu ấy thì chắc chắn sẽ chắng tự 
mình mâu thuẫn, bảo là có hai con đường nữa! 

34 


Nay người tin vào Tịnh Độ là tín vào những thứ 
trang nghiêm được nói trong ba kinh Tịnh Độ. Đấy là 
nói về Tướng, hoản toản chắng phải là chuyện ngụ 
ngôn của Trang Tử. Kẻ ngờ Tịnh Độ, chỉ nói là “duy 
tâm tự tánh”, đây là nói về Thể, nào phải là xem thường 
tam thân của Như Lai. Nếu phi báng lẫn nhau thì khác 
gì gần lửa toan không chịu nóng, gần nước toan không 
chịu bỊ ướt, sao còn có nghĩa “Sắc tức Không”, sao còn 
có nghĩa Bất Biến Tùy Duyên được nữa? 


Phàm những ai nghiên cứu Tịnh Độ đôi chút đều 
biết Tịnh Độ có bốn phân: cõi Thật Báo là nói về 
Tướng, cõi Tịch Quang chăng phải là luận về Thể hay 
sao? Lây Thể bỏ Tướng thì cô nhiên Lý chăng viên 
dung mà Sự cũng chăng chân thật vậy. Nếu như đối 
với Tây phương đã chỉ chấp nhận duy tâm tự tánh làm 
Thể, chắng chấp nhận các tướng Cực Lạc, DI Đà, ba 
chỗ trang nghiêm thì lẽ ra đôi với Đông Độ cũng chỉ 
nên chấp nhận “duy tâm tự tánh” lả thể, chăng chấp 
nhận có tướng Sa Bà, Thích Ca, tám khổ, tam đồ chứ! 

Nếu như đã chấp nhận các tướng cõi Sa Bà là có 
thì cũng phải chấp nhận các tướng của cõi Cực Lạc 
chăng phải là không. Có vậy thì Sự và Lý mới chắng 
mâu thuẫn. Nếu không thì có khác gì nói người bên 
Tây Phương tay chỉ có nắm tay, người Đông Độ tay 

35 


chỉ có bàn tay cơ chứ? Hoặc cũng giống như nói: Tôi 
chỉ chấp nhận những gì trong tâm, chăng chấp nhận 
những gì ở ngoài tâm. Thử nghĩ xem: Có pháp nào ở 
ngoài tâm, ngoải tâm là chỗ nào vậy? 


* TÔNG PHÁI 

Phật giáo chia thành các tông phái là vì các học 
giả Trung Quốc thấy Phật pháp nhiều như biến cả, 
muốn cho dễ tu tập nên mỗi vị chọn lấy một đường 
hòng câu chuyên tinh, chứ nào phải là tạo dựng môn 
hộ để cho điều này là đúng, chê điều kia là sai! Các 
tông lập danh dựa theo nơi chốn, tên người, hoặc pháp 
môn sai khác. Dưới đây tuy liệt kê danh mục mười 
tông, nhưng trên thực tẾ, có vài tông được rất Ít nñĐưƯỜi 
nghiên cứu. 

1. Thành Thật Tông (còn gọi là Không Tông) 


Pháp Sư Ha Lê Bạt Ma soạn luận Thành Thật rất 
giống với giáo nghĩa Đại Thừa. Đại khái là “thành lập 
ý nghĩa chân thực của kinh điển”. Vào thời đại Diêu 
Tần, khi bộ luận này được đại sư Cưu Ma La Thập dịch 
ra thì tông này mới được sáng lập. 


2. Câu Xá Tông (còn gọi là Hữu Tông) 


36 


Chữ Câu-xá (Kosa) được dịch là Tàng (chứa 
đựng) hoặc Kiến (kén tăm), ngụ ý “bao hàm”. Ở Ấn 
Độ, các bộ luận Tiểu Thừa rất nhiều, sau được kết tập 
thành Đại Tỳ Bà Sa Luận. Bồ Tát Thế Thân dựa theo 
luận này chiết trung, soạn thành luận Câu Xá, dịch 
nghĩa là “giải thích phát trí” (cởi mở, đả thông vướng 
mắc khiến cho trí huệ phát sanh). Tông này được thành 
lập từ khi hai vị Pháp Sư Chân Đề đời Trần và Huyền 
Trang đời Đường dịch luận nảy ra tiếng Hán. 

3. Thiên Tông (còn gọi là Tâm Tông) 

Thiên là ØỌI tắt của chữ Thiền-na, dịch nghĩa là 
Tịnh Lự. Tông này do tổ sư Đạt Ma vảo đời Lương từ 
Tây Trúc qua Tàu lập ra, chủ trương “chăng lập văn tự, 
chỉ thắng tâm người, thấy tánh thành Phật”. Đại khái 
là đã ngộ rồi mới khởi tu. Tuy nói là “chăng lập văn 
tự” nhưng lại là tông có nhiều sách vở nghiên cứu về 
Bát Nhã nhất. 

4. Luật Tông (còn gọi là Nam Sơn Tông) 

Tông phái này dùng phương pháp y theo những 
cắm chế của Phật để tịnh trừ những ác nghiệp nơi thân, 
khẩu, ý. Sáng tổ là ngài luật sư Nam Sơn Đạo Tuyên 
đời Đường, lấy luật Tứ Phần làm kinh điển chủ yếu. 

5. Thiên Thai Tông (còn gọi là Pháp Hoa Tông) 


SN, 


Đời Tùy, đại sư Trí Giả ở núi Thiên Thai lây kinh 
Pháp Hoa làm kinh điển căn bản, sáng lập ra tông này. 
Ngài phát minh diệu lý “nhất tâm tam quán”. Đối với 
học thuyết phán giáo giải nghĩa, Ngài đã hệ thống hóa 
rất tinh xác. Các tông mỗi khi diễn giảng giáo nghĩa, 
đa phần dựa theo phương thức phán giáo của Ngài. 

6. Hiền Thủ Tông (còn gọi là Hoa Nghiêm 
Tông) 


Hòa Thượng Đỗ Thuận đời Đường lây kinh Hoa 
Nghiêm làm kinh điển căn bản, sáng lập ra tông nảy. 
Đến đời tổ thứ ba là đại sư Hiền Thủ lại gia công chỉnh 
lý khiến cho giáo nghĩa minh xác, tinh vi phi thường. 
Ngài phát minh giáo thuyết “nhất chân pháp giới”; đây 
chính là giáo nghĩa uyên áo nhất của tông nảy. 

7. Từ Ân Tông (còn gọi là Pháp Tướng Tông, 
cận đại gọi là Duy Thức Tông) 

Kinh điển chủ yếu để y cứ của tông này là các 
kinh Lăng Già, Giải Thâm Mật v.v... và Thành Duy 
Thức Luận, chủ trương “chuyên Thức thành Trí”. Đời 
Đường, do Pháp Sư Huyền Trang ở chùa Từ Ân phiên 
dịch, hoằng dương [luận Thành Duy Thức] nên tông 
này mới được thành lập. 


ở. Tam Luận Tông (còn gọi lánh Tông) 
38 


Bồ Tát Long Thọ soạn ra Trung Luận và Thập 
Nhị Môn Luận, Bỏ Tát Đề Bà soạn Bách Luận. Ba bộ 
luận nảy đại khái thuyết minh “nghĩa lý chân thực 
trong Đại Thừa và phá chấp, phá chướng”. Từ khi ngài 
Cưu Ma La Thập dịch các bộ luận này vào đời Diêu 
Tân, tông này mới được thành lập. 


9. Mật Tông (còn gọi là Chân Ngôn Tổng) 


Mật có nghĩa là “bí áo” (kín đáo, sâu thăm). Ý 
nói cảnh giới rất sâu của Phật, nếu chăng phải là hàng 
Đăng Giác Bỏ Tát thì chẳng thê hiểu rõ, đề ra phương 
pháp “tam mật tương ứng, tức thân thành Phật” (thân, 
khâu, ý đều mật, thành Phật ngay trong thân này). Kinh 
điển căn bản là kinh Kim Cang Đảnh, kinh Đại Nhật 
v.v... Tông này đo hai vị đại sư Kim Cang Trí và Bất 
Không lập ra vào đời Đường. Nhưng hiện tại được lưu 
hành ở Trung Quốc chính là Mật giáo Tây Tạng vả 
Mông Cô, họ lại chia ra các phái Hồng, Hoàng, Bạch 
X: Vu 

10. Tịnh Độ Tông (còn gọi là Liên Tông) 

Do đại sư Huệ Viễn đời Tắn sáng lập, lẫy ba kinh 
Di Đà, Vô Lượng Thọ và Quán Kinh làm kinh điển chủ 
yếu. Chủ trương “bốn pháp niệm Phật, đới nghiệp vãng 
sanh Cực Lạc”. Phương pháp của tông này là độ khắp 


no) 


ba căn, thâu trọn lợi độn. Vì thế, người tại gia tu tập 
càng thật tiện lợi. 


Thứ tự của mười tông này là căn cứ theo cuốn 
Thích Giáo Tam Tự Kinh của Lý Xuy Vạn lão nhân 
đời Minh. Cuốn này từng được đại sư Ân Quang trùng 
đính vào đời Thanh, sau lại được cư sĩ Dương Nhân 
Sơn san định, nhuận sắc. Thứ tự này có lẽ là có dụng 
ý. Dùng ý kiến thô thiên của mình để suy xét, tôi xin 
thử trình bày như sau: 

1) Nếu căn cứ vào Thừa thì chia ra hai tông thuộc 
Tiêu Thừa, bảy tông Đại Thừa. Luật Tông gồm cả Tiểu 
lẫn Đại. Lẽ tự nhiên là nêu Tiểu trước rồi mới nêu Đại, 
nên Thành Thật và Câu Xá được nêu trước, Luật Tông 
nêu trung gian, kế tiếp nêu tên các tông khác. 


2) Nếu luận theo giáo nghĩa thì Thiền Tông là 
“truyền Phật tâm ân”, là pháp tối cao, nên nêu tên trước 
tiên trong các tông Đại Thừa. Tịnh Tông độ khắp ba 
căn, là pháp rộng nhất nên liệt kê sau cùng: giông như 
xe có hai bánh. Các tông khác được kể ở trung gian 
khác như thùng xe, gọng xe... Xe có công năng chuyên 
chở, bánh xe có sức mạnh vận chuyền. 

3) Nếu luận về mặt hành trì thì Giới Luật là căn 


bản của các hạnh nên ngay sau khi biệt Thiên, hiệu 


40 


Tông thì trước hết phải lẫy ngay Luật lảm căn bản 
chánh. Học quý cầu hiểu, tánh - tướng của hai tông 
Thiên Thai, Hiền Thủ đều là kim chỉ nam cho giáo lý 
nên phải được nêu ngay tiếp sau đó để người học hiểu 
rõ giáo tướng. Hiểu rồi thì quý ở chỗ thực hành nên 
Mật, Tịnh chính là các phương pháp chuyên tu trì được 
nêu sau rốt, khiến cho người học biết chỗ quy túc. 

Trong mười tông, hai tông Luật và Tịnh đều 
mang đặc tánh phổ thông. Chắng cần biết là tông nào, 
đều phải thọ trì giới luật, đều có thê kiêm tu niệm Phật. 
Bởi lẽ, không giới hạnh thì vạn đức chắng lập, có nệm 
Phật thì sẽ thành tựu ôn thỏa nhất. 


PHẢN THỨ HAI: PHẬT THÁT KHAI THỊ 


I. KHAI THỊ TẠI PHẬT THÁT CHÙA LINH 
SƠN NĂM NHÂM TÝỶ 


(đệ tử Ngô Thông Long kính ghi) 
1. KHAI THỊ LÀN THỨ NHẤT 


Niệm Phật kêt thât tính đên nay đã là hai mươi ba 
năm rồi, những liên hữu đã mật tính ra có đên một ngàn 
sáu trăm vị. Có vị được vãng sanh, có vị chăng vãng 


41 


sanh. Số vãng sanh chiếm thiểu số, phần nhiều là thuộc 
vào thời gian mười năm trước, mười năm sau thật là ít 
ỏi. Sa sút như thế, chăng buốt lòng sao! Chuyện cũ lỡ 
rồi, tương lai phải gắng, xin hãy bắt đầu từ hôm nay! 

Niệm Phật đề được vãng sanh, đề được giải thoát 
thực sự. Kết thất là “khắc kỳ cầu chứng”, tức là trong 
thời gian định kỳ cầu đạt được chứng cứ chứng tỏ mình 
sẽ vãng sanh - chứng cứ ấy chính là “Nhất Tâm Bất 
Loạn”. Nhất Tâm Bắt Loạn chính là lẽ bí mật của kinh. 
Kết thất chăng được Nhất Tâm chính là đã đề lỡ dịp. 
Làm thê nào đề đạt được? Có nhiều nhân đề thành tựu, 
nhưng quan trọng nhất chỉ có hai: 

- Một là người lập đạo tràng phải phụng hành 
đúng với giáo pháp. 

- Hai là người tu hành phải tu đúng như pháp. 

Kế đó, lại phải chân thành. Mọi pháp thê gian còn 
phải chân tâm thật ý thì mới có hy vọng tựu vỀ sau, 
huống hồ là Phật pháp? Vì thế phải hết sức thành khẩn 
tu tập. Nếu không thì chắng những vô ích mà còn chiêu 
lây tội lỗi. 

Đả thất giống như dựng tòa lầu lớn cao trăm 
thước. Muốn xây được thì phải thực hiện ba giai đoạn 
công tác: 


42 


- Dọn sạch sẽ cuộc đất mình định xây, dẹp bỏ các 
chướng ngại vật. 

- Bồi đất đá lên trên ấy. 

- Xây móng thật kiên cô rồi mới có thể xây lên 
từng tầng. 

Đả thất cũng thế, đó chính là “kiến thiết tâm lý”, 
cũng có ba tầng thi công: 

- Đem hết thảy những chuyện nhân, ngã, thị phi 
khắp toản thân bỏ xuống hết, chăng được dùng ngàn 
vạn tâm tình niệm Phật. Trong vòng bảy ngày phải chú 
trọng buông bỏ vạn duyên. 

- Đối với những người dự Phật thất nhưng vẫn 
ngủ ở nhà thì phải gắng sao thân tuy ở nhà, nhưng tâm 
thường ở chùa Linh Sơn. Trên đường đi về, niệm niệm 
nghĩ đến Phật. 


- Một khi đến đạo tràng, đừng trò chuyện, hàn 
huyện, “7 nói một cấu chuyện, niệm nhiều một câu 
Phật, đánh chết mỗi ý niệm, để Pháp Thân được 
sóng ”. Chỗ này đã là đạo tràng thì hễ ngồi xuống liền 
bắt đầu niệm Phật, chớ đừng có lên lên xuống xuống, 
ngôi đứng chăng yên, tự gây những chuyện phiên toái 
vặt vãnh, phương hại người khác, tạo thành tội vạ lớn. 

Ba điều như thế, hãy siêng phụng hảnh! 

43 


Lại nói đến phương pháp niệm Phật thì một câu 
Phật hiệu từ tâm đề khởi, từ miệng niệm ra, nghe suốt 
vào tai, cần phải phân minh. Lại còn phải ghi nhớ số 
(bất tất dùng xâu chuỗi) từ một đến mười. Chỉ cần nghe 
được rõ ràng là đã đạt công phu, tức là đã Nhất Tâm 
niệm Phật đó vậy! 
2. KHAI THỊ LẦN THỨ HAI 

Phật thất khai thị là nhằm làm cho hành giả giác 
ngộ, ắt phải tự giác ngộ thì sau mới có hy vọng thành 
công. Bởi thế điều thứ nhất là phải giác, giác như thế 
nảo? Giác tình thế hiện tại. Ngày hôm nay chúng ta 
phải giác ngộ mình đang ở trong tình thê nào? Là giống 
như con cá vậy. Có người nghe vậy liền bảo tôi biết 
rồi, “cá” là giỗng như chữ “cá” trong bài kệ đọc lúc 
chiều tối: 

Thị nhật dĩ quá, 

Mạng diệc tùy giảm, 

Như thiểu thủy ngư, 


Tư hữu hà lạc? 


(Ngày hôm nay đã qua, 
Mạng theo đó cũng giảm, 


44 


Khác nào cá thiếu nước, 

Điều ấy có vui chỉ?) 

Nhưng chữ “ngư” tôi nói ở đây không phải chỉ có 
nghĩa như vậy, mả “ngư” đây là con cá đang nằm trong 
nôi, ở dưới đề sẵn củi. Tuy trong nồi có nước, tạm thời 
cá có thê bơi qua bơi lại, tiêu dao tự tại, nhưng nguy 
hiểm đến cùng cực, chỉ chờ lúc củi bén lửa thì phận cá 
sẽ ra sao? Các vị nghĩ xem! Hoàn cảnh của chúng ta 
đây giống hệt như thế đó: bị ác ma giam chặt trong 
chảo dầu do chúng tạo, sớm tối sẽ bén lửa. Đây chính 
cái gọi là thời đại bom nguyên tử! Tuy bom nguyên tử 
là do Mỹ, Nga tấn công nhau, nhưng ai dám bảo đảm 
Đài Loan chắng bị lãnh họa. Dù chắng bị nạn trực tiếp, 
nhưng bị bụi bom nguyên tử nhiễm thân, chết nát ra là 
chuyện tất nhiên! Chúng ta phải nên nhận biết hoàn 
cảnh này, vị trí này. 

Điều thứ hai là phải sợ. Điều vừa nói trên chưa 
đáng sợ, điều đáng sợ là nghiệp chưa tiêu nên phải lãnh 
chịu chắng ngừng. Thử Hỏi: Thế giới này là ngũ trược 
ác thế, vì sao quý vị sanh vào đây? Lại vì sao sanh 
nhằm thời này? Đều do nghiệp lực khiến thảnh như 
vậy; vì cộng nghiệp, cộng cảm, cộng thọ vậy. 


45 


Đã như vậy thì đừng có oán trời, trách người. 
Người có công phu tốt tự có biện pháp tốt. Do cộng thọ 
nên không tránh khỏi chết, nhưng chết đi sanh về 
những nơi khác nhau là do công phu sai khác, tức là 
lúc chết chính là lúc vãng sanh. Nếu chúng ta đạt được 
Nhất Tâm thì ngay hiện tại sẽ đạt được “cộng trung bất 
cộng” (dù cùng cộng nghiệp mà chăng phải cùng chịu 
khô quả), tương lai vãng sanh cũng ôn đáng. Nhưng 
nếu nay chúng ta chưa làm được như vậy thì chết đi sẽ 
lại hướng đến tam đồ, lục đạo! Đầy chính là điều chúng 
ta phải nên kinh sợ. 


Điều thứ ba là nên tiếc. Học Phật, niệm Phật đến 
nay đã là hai mươi ba năm, nhưng trong số những 
người cùng tu vẫn chưa có ai năm vững. Tiếc thay! 
Tiếc thay! Cơ duyên trước mắt một phen mất đi, khó 
thể có lại được. Đừng nói đời này chẳng tu đợi kiếp 
sau, bởi lẽ “thân người khó được”. Ví dù được làm thân 
người, nhưng “Phật pháp khó nghe”, chưa chắc đã 
được nghe Phật pháp. Ví dù được nghe Phật pháp, chưa 
chắc được nghe pháp môn Tịnh Độ. Ví dù được nghe 
pháp môn Tịnh Độ, chưa chắc có thê kết thất như ngày 
hôm nay. Thử nghĩ xem: đạo tràng của chúng ta giảng 
kinh như thế, khai thị như thế, mỗi năm kết thất mà vẫn 
chưa thành thì huỗng hỗ øì là kiếp sau? 


46 


Vả lại, người ta được thành tựu hay không là do 
căn khí. Người đời có thể chia thành hai loại là ngu sỉ 
và thông minh. 

- Kẻ ngu tuy được khai thị, nhưng nghe rồi tâm 
chăng tiên triển, không hề giác ngộ. Vì sao đến nỗi như 
thế? Do ba độc trong tâm đầy dẫy, độc phát ra ngoải 
nên hiện tướng như thế. Hạng người này ngã kiến rất 
nặng, thường khởi phiền não, khó độ được! Nhưng bọn 
họ đời nảy tạo ác hơi ít, đấy là điểm sở trường của họ. 


- Hạng thông minh đời này tạo ác tuy lớn, nhưng 
dễ giác ngộ, nêu gặp được thiện tri thức uôn nắn sẽ 
mau biên chuyên, dễ đội! 


Thứ hai là đều do nghiệp lực đời trước tạo thành 
như thể. Nghiệp lực vô biên nên ngay trong thời Đức 
Phật, vẫn có kẻ Ngài chắng độ được. Vì thế mới nói 
“phước chí tâm linh”, nghe pháp rồi tấn tu quả là kẻ có 
phước vậy! 

Thế nhưng Phật pháp vô biên, đối với mỗi căn 
khí đều có phương tiện. Tổ sư Ngẫu Ích đã dạy cho kẻ 
ngu pháp “sám hỗi hồi hướng”. Với hết thảy những sự 
nơi thân, khâu, ý, hễ lành thì hồi hướng Tây Phương, 
hễ ác thì sám hối ngay lập tức. Ngay cả việc lành sám 
hối đó cũng đem hồi hướng Tây Phương. Kẻ si chẳng 


47 


thể phân biệt thiện ác thì cứ nhất loạt sám hồi, nhất loạt 
hồi hướng. Tâm quyết định như thế thì niệm niệm tại 
Tây Phương, lực dụng rất lớn. Cách thực hiện như sau: 


1) Sau hai khóa lễ sáng tôi liền sám hối, hỏi 
hướng. 


2) Thường ngày hễ gặp cảnh trái ngang, lăng 
nhục, khốn khô liền lập tức sám hối, hồi hướng. Bởi 
đấy là do túc nghiệp tạo thành như thế cho nên phải 
sám hồi nghiệp nặng. 

3) Lúc tâm khởi ác niệm, phiền não bèn lập tức 
sám hối. Do nghiệp lực nên phiền não thường khởi, 
đừng đồ lên người khác. Nếu không, hậu báo vô cùng 
vậy. Bởi lẽ, những chuyện ngang trái v.v... là do nghiệp 
lực, chịu xong liền hết. Nếu lại khởi phiền não øIeo vạ 
cho người khác thì sẽ xoay vân báo trả nhau, chính lả 
mình tự hại mình vậy! 

Ba thứ sám hối hồi hướng như thế chính là pháp 
môn mất nhiều năm tôi mới cầu được, nay tặng cho 
quý vị. Quý vị hãy thực hành, đừng khinh là tầm 
thường. Tổ Ngẫu Ích bảo sám hối, hồi hướng lại thêm 
niệm Phật thì không ai là chăng thành cả! 


Kinh dạy: “Chí tâm niệm Phát một cấu tiêu trừ 
được trọng tôi trong tám mươi ức kiếp sanh tử”. Trong 


48 


hai mươi năm qua, quý vị không một ai niệm được như 
vậy. Chí tâm là lúc niệm Phật trước hết phải dọn tâm 
cho thật sạch sẽ, rỗng rỗng rang rang thì ngay khi ấy, 
một câu Phật hiệu thông trên suốt dưới, không còn gì 
khác cả. Niệm chí tâm như thế thì mới hòng đạt được 
“Nhất Tâm Bắt Loạn”. Quý vị niệm Phật hãy nên theo 
nguyên tắc này, nhưng làm thế nào để chí tâm? Xin 
Đáp: “1i fừ tám khởi dùng tâm sám”. Do còn tội 
nghiệp nên tâm khởi phiền não. Lúc tâm khởi phiền 
não thì sẽ tạo tội nghiệp. Ngay lúc ấy phải sám hối cho 
nó tiêu mất. “7m đã diệt rồi tội cũng không ”. Do còn 
tội nghiệp nên chăng thê chí tâm. Tội nghiệp đã diệt sẽ 
tự nhiên chí tâm. Bởi thế bảo: “7ới điệt, tâm mắt thảy 
đêu không, thế mới gọi là chân sám hồi”. Niệm Phật 
như thê thì đạt được chí tâm, diệt được trọng tội, dù 
bom nguyên tử có rơi xuống cũng chăng ngại gì. Kệ 
rằng: 


Tâm nhất phán mình đoạn hoặc thì, 
Văãng sanh chứng quả thượng hà nghỉ, 
Tuy nhiên thường thuyết hoặc nan đoạn, 


Sám hồi huyền môn tích bất trí. 


(Tâm đã phân minh đoạn hoặc TÔI, 
49 


Vãng sanh chứng quả há nào saI, 

Tuy thường hay bảo Hoặc khó đoạn, 

Sám hối huyền môn tiếc chăng hay) 

Nếu niệm đến Nhất Tâm Bất Loạn thì chính là 
lúc đoạn Hoặc. Như vậy ắt được vãng sanh, vãng sanh 
rồi ắt mau chứng Phật quả. Lý thật phân minh, còn nghi 
ngờ gì nữa? Tuy nói là đoạn Hoặc rất khó, đoạn một 
phẩm Kiến Tư Hoặc như cắt đứt dòng sông chảy mạnh 
rộng đến bỗn mươi dặm, nhưng vẫn có pháp môn mâu 
nhiệm chính là sám hồi hồi hướng. Đấy chính là huyền 
môn. Tiếc rằng người đời chăng biết. Niệm Phật mà 
biết phối hợp với pháp môn này thì sẽ thành tựu dễ 
dàng! 


I. KHAI THỊ TẠI PHẬT THÁT CHÙA LINH 
SƠN NĂM GIÁP DÂN 


(đệ tử Hà Mỹ Tuyết kính ghi) 


I.  KHAI THỊ LÀN THỨ NHẤT 


Thưa các vị lão sư, các vị đông tu, 


50 


Từ khi Linh Sơn tự có Phật thất đến nay đã là hai 
mươi lăm năm, có thể duy trì lâu dài liên tục, chăng 
gián đoạn như thế thật chăng phải là chuyện dễ. Phật 
thất mỗi năm, học nhân (lời cụ Lý Binh Nam tự xưng) 
đều đến tham gia, chăng dám bảo là khai thị, mả chỉ là 
đem phương pháp niệm Phật và yêu nghĩa của nó sách 
tân, khuyên lơn các vị mà thôi. 


Trong hai mươi lăm năm, những điều cần nói đã 
nói qua cả rồi. Gần đây học nhân bận rộn lắm việc, 
trong thời gian tổ chức Phật thất, chỉ có thể đến hai lần. 
Những điều nói ra đều là những câu lấy trong kinh, 
hoặc từ ngữ lục của chư Tổ Sư. Học nhân vô học vô 
đức, ngoải những lời kinh, lời Tổ dạy thì không còn gì 
để nói, những điều muốn nói cũng phát xuất từ khuôn 
phép của tiền nhân. Những điều tôi nói trong quá khứ, 
chưa chắc quý vị đã nhớ hết, hoặc đã quên sạch, nên 
hôm nay nhắc lại thì cũng như mới nói. 


Lân này học nhân thay đối phương thức, in dàn 
bài tặng quý vị tham khảo. Bởi vì xem dàn bài nghe 
giảng, ấn tượng càng khắc sâu, dễ hiểu rõ trọn vẹn, 
nghe xong có thê đem về nghiên cứu kỹ cảng. Nếu như 
quý vị nhờ đó mà đạt được cảnh giới tốt thì cố nhiên là 
rất tốt. Nêu như thấy không tiễn bộ gì thì xem đọc lại 


51 


nhiều lần, cốt sao đúng pháp thực hành, lâu ngày chây 
tháng nhất định sẽ được lợi ích. 


Chúng ta tu pháp môn Tịnh Độ mục đích là tương 
lai chứng đắc Phật quả. Tu các pháp môn khác mà 
muốn chứng Phật quả thì phải trải qua ba đại A Tăng 
Kỳ kiếp; trong trăm vạn người khó có một người thành 
tựu. Phật Quả tuy tốt, nhưng a1 có thê chứng được? 
Trong pháp môn Tịnh Độ thì chỉ cân tại thế giới Sa Bà 
này, trong vòng mấy mươi năm ngắn ngủi, một câu A 
Di Đà Phật niệm đến Nhất Tâm Bắt Loạn thì liền được 
vãng sanh. Sau khi vãng sanh, trong một thời gian ngắn 
thảnh địa vị bố xứ Bỏ Tát, thành Phật rất dễ. Vì vậy, 
pháp môn này dễ tu, đáng gọi là “độ khắp ba căn, gồm 
thâu lợi, độn”. Thượng căn được lợi mà bọn độn căn 
chúng ta cũng có thê được lợi. Ai ai cũng tu được, đều 
có thể thành tựu. 


Hễ ai tu Tịnh Độ đều biết những câu “vạn nhân 
íu vạn nhán khứ” (Vạn người tu, vạn người vãng 
sanh), “đới nghiệp vãng sanh”, “Nhất Tâm Bất 
Loạn ”, nhưng mọi người đều chắng muốn hiểu kỹ ba 
câu này. Tôi đã từng giảng qua, nhưng ai nây đều hiểu 
lầm ý nghĩa của chúng, vẫn chưa thể hiểu sâu, hiểu 
đúng, hiểu tỉ mỉ, cho nên chưa thể thành công được. 


h2 


Mấy năm gần đây, thấy công phu các vị thụt lùi 
lớn. Nhớ năm năm đầu lúc mới mở Phật thất ở Đài 
Trung còn khá, chứ năm năm sau đó đã kém hắn, năm 
năm kế tiếp đó càng tệ hơn nữa. Công phu đã chẳng 
tiễn, trái lại còn lui sụt. Đã thế niệm Phật đều chắng 
phân khởi tinh thần. Đây là lời thực, học nhân đến đây 
chỉ mong quý vị đạt được lợi ích chân thật. Bởi thé, 
chăng thể khen ngợi quý vị được. Tâng bốc quý vị thì 
chăng những chẳng được vãng sanh mà trái lại còn làm 
hại mọi người. Nay đem ý nghĩa chân thật của ba câu 
ấy nói ra, quý vị sẽ liền biết rõ công phu của mình như 
thế nào. 

* VAN TU VAN NHÂN KHỨ” 

Đây chính là lời của Tổ Sư, hoàn toàn chăng sai 
lầm, dưới đây sẽ nêu bốn điều để chân chánh giảng 
pháp, khiến cho quý vị chắng còn hiểu lầm ý nghĩa câu 
này nữa. 

d. Tu phải nhận thức rõ Chúnh Trợ Song Tu 

Tu tức là chiếu theo pháp môn Tịnh Độ mà tu, 
phải nhận thức rõ Chánh Trợ Song Tu. Chánh tức là 
công phu căn bản, chỉ niệm sáu chữ hồng danh “nam 
mô A Di Đà Phật”. Đây là công phu chánh, ai cũng biết 


1 


niệm. Chẳng học Phật cũng biết niệm, nhưng không 
hiểu nghĩa. Nay tôi giải thích đại lược: 


1) Một câu “nam mô A Di Đà Phật” là Pháp 
Giới Tạng Thân, bao gồm cả thập phương tam thế chư 
Phật. 


2) Một câu “nam mô A DI Đà Phật” bao trùm cả 
mười hai bộ loại kinh điển trong Tam Tạng, tức là chữ 
A đã bao gồm toàn bộ giáo pháp của Tam Tạng. 


3) Sáu chữ hồng danh là vua của các chú, sáu chữ 
“nam mô A Di Đà Phật” là chữ bí mật, chăng phiên 
dịch. Cả sáu chữ đều chăng phải là tiếng Tàu. Pháp nảy 
cao tột, thù thăng hơn trì tụng bất cứ chú ngữ nào khác. 

4) Học Phật phải tu Định. “Hoa Nghiêm đại 
định” chính là Di Đà đại định. Nhất Tâm Bất Loạn 
chính là định, đạt được Nhất Tâm là thành công. Đấy 
chính là chỗ mẫu nhiệm của pháp môn Tịnh Độ. 


Hai mươi năm trước đây, ngoại trừ những lúc có 
Phật thất, mỗi Chủ Nhật, học nhân đều đến đây giảng 
kinh, phần lớn các kinh đã giảng qua, nhưng học nhân 
thường nói: Giảng kinh chăng thê liễu thoát sanh tử, 
chỉ là để kết duyên nhằm khiến chúng sanh hiểu rõ ý 
kinh, cải biễn tâm lý, thực tiễn tu hành. Dù cho có 
giảng kinh trăm năm, hằng ngày giảng kinh cũng 


54 


chăng thê liễu sanh tử. Chắng bằng kẻ chẳng hiểu giáo 
lý nhưng biết niệm sáu chữ hồng danh, niệm đến Nhất 
Tâm Bắt Loạn thì được lợi ích rất lớn. 


Niệm Phật là công phu chánh, có thể hiển lộ bổn 
tánh Chân Như. Niệm đến Nhất Tâm thì tâm minh, 
tánh hiển, đấy là thành công. Nếu chỉ đàm huyền luận 
diệu thì tu bao nhiêu năm cũng chăng thể giải ngộ tâm 
tánh. Xin quý vị nghe kỹ: Sáu chữ hồng danh “nam mô 
A Di Đà Phật” chính là bổn tánh của quý vị, bổn tánh 
chính là tâm của quý vỊ. 


Thiền Tông chê Tịnh Tông răng: “Ngøu nhân cầu 
Phật bất cấu tâm, trí nhân cầu tâm bắt cầu Phật” (kẻ 
ngu câu Phật chăng cầu tâm, người trí cầu tâm chẳng 
cầu Phật). Quý vị cầu tâm hay câu Phật? Nếu cầu Phật 
thì là người ngu vì chăng biết tâm quý vị chính là Phật, 
Phật chính là tâm quý vị. Tâm và Phật vốn là một, vì 
vô minh ngăn che nên Phật là Phật, tâm là tâm, tâm và 
Phật bị chia thành hai, đều là do quý vị tạo ra. Nay quý 
vị niệm Phật chính là hiển lộ bổn tánh của 
mình: “Mười phương tam thế Phật, cùng chung một 
Pháp Thán ”. Phật quả khứ có Pháp Thân, Phật vị lai 
cũng có Pháp Thân. Phật vị lai chính là chúng ta. Pháp 
thân của chúng ta với Pháp Thân của Phật Thích Ca, 
Phật Di Đà là một không phải hai. Niệm Phật là khai 

55 


hiển bốn tánh, là công phu chánh. Quý vị tu không 
thành công pháp môn nảy thì có thể nói đoan chắc là 
quý vị tu các pháp môn khác cũng không thể thành tựu 
được. Nếu bỏ pháp môn này mà quý vị có thể thành 
tựu được thì tôi chính là kẻ đại vọng ngữ, sẽ đọa địa 
ngục. 


Tu chính là vì tâm tánh của chúng ta bị vô minh 
ngăn che. Vô minh chắng dễ nhận biết. Nói cách khác, 
vô minh chính là những hành vi giết, trộm, dâm, tham, 
sân, si v.v... hằng ngày của chúng ta. Tu chính là trừ 
khử những vô minh ấy, chăng tạo nghiệp giết, trộm, 
dâm, chắng khởi tham, sân, si, khiến cho bốn tánh tỏ 
lộ quang minh, đó tức là Tu. 


Nhưng al có thể biết được đạo lý này? AI chịu 
thực hành? Mọi người vừa niệm Phật vừa nhiễm vô 
minh thì làm sao minh tâm kiến tánh cho được? Vì thế 
phả! dùng trợ lực để tiêu trừ giết, trộm, dâm, tham, sân, 
si. Trợ tu như thế nào? Tuy chăng hiểu rõ Phật lý, 
nhưng cốt sao có thể phân biệt thiện ác, hiểu rõ hai câu 
sau đây là được: Hễ là điều gì bại hoại thì đừng làm, 
đó chính là “chư ác mạc tác”. Nhẫn chưa được thì cắn 
chặt răng đừng làm. Làm việc lành, dù lúc ban đầu chỉ 
miễn cưỡng làm. Đây chính là “chúng thiện phụng 
hành”. Hành thiện dứt ác, giữ tâm lành, nói lời hay, 


56 


làm việc tốt, đây chính là phương pháp hỗ trợ công phu 
chánh, trừ khử vô minh. Vì thế gọi là “trợ hạnh”. 


Nói rộng ra, trợ hạnh là tu sáu Ba La Mật, nhưng 
khó hiểu, nên chăng cần phải nói đến. Phàm là điều ác 
thì dù có tặng quý vị khối kim cương nặng mười vạn 
bảng (pounds), quý vị cũng chăng chịu làm. Đối với 
việc lành thì dù phải chịu trở ngại nào cũng cứ làm. 
Hai điều này chính là “»y đuyền tiêu cựu nghiệp, cánh 
bắt tạo tân ương ” (tùy duyên tiêu nghiệp cũ, chăng tạo 
họa mới nữa). Lúc bình thường gặp thiện thì làm, gặp 
ác thì bỏ. Khi niệm Phật thì buông bỏ vạn duyên, một 
ác niệm vừa khởi lên thì liên dùng ngay một câu “nam 
mô A Di Đà Phật”? để áp chế nó. Thâu tóm ba nghiệp 
thân, khẩu, ý, theo đó mà hành lâu ngày sẽ được thành 
công. Vì thế bảo là “vạn nhân m, vạn nhân khứ ””. 


b. “Bất chiếu tu bất năng khứ” (chăng tu đúng 
theo đó thì chẳng được vãng sanh) 


Tuy là “vạn nhân tu, vạn nhân khứ”, nhưng nếu 
chăng tu đúng thì chăng thể vãng sanh được. Ai cũng 
biết có Phật, có Ma. Ma chính là tham, sân, si, giết, 
trộm, dâm. Niệm một câu A Di Đà Phật là Phật lực 
khởi. Khởi tham, sân, s1, giết, trộm dâm là Ma lực khởi. 
Ma lực và Phật lực ngang nhau. Phật, ma đầu nhau ØỌI 
là “đao cao một thước, ma cao một trượng `. Phật hay 

57 


Ma đều là tâm của quý vị. Niệm Phật vẫn tạo nghiệp, 
khởi tham, sân, si, Phật và Ma hỗn tạp, tâm sao thanh 
tịnh được, sao sanh Tịnh Độ được? Sao có thể minh 
tâm kiến tánh cho được? Đã niệm Phật lại còn niệm 
Ma thì chắng phải là tu vậy. Nếu chắng mau sửa đổi 
cõi lòng, chắng trừ khử tham, sân, s1, thì dù có niệm 
đến tám vạn bốn ngàn đại kiếp cũng chăng được vãng 
sanh. Đây là lời chân thật. Vì thế quý vị phải mau thay 
đôi tâm mình. 

c. Thiểu tu công bắt thành tựu (công tu ít thì 
chẳng thành tựu) 


Ngay lúc này đây, quý vị chẳng khởi tham, sân, 
si, không giết, trộm, dâm v.v... rất tốt, nhưng một khi 
bước ra khỏi cửa nảy, xong Phật thất là quên ngay. Ở 
đây niệm Phật dăm ba ngảy là chuyện hay, tiếc là quá 
ít. Kinh Di Đà dạy: “Chẳng thể dùng chút thiện căn, 
phước đức nhân duyên mà được sanh về cối ấy ”. Thiện 
căn tức là công phu chánh, phước đức chính là trợ 
duyên. Tu ít thì chắng thể thành tựu, vì vậy cần phải tu 
nhiều. 

d. Đa tu thị thường bất đoạn (tu nhiêu là thường 
tu chẳng gián đoạn) 


58 


“Tu nhiều” là tu thường, luôn luôn tu chắng gián 
đoạn. “Thường” là vĩnh viễn như thế, “bất đoạn” là 
thời thời, khắc khắc nghĩ đến chắng gián đoạn. Xong 
Phật thất rồi, tâm vẫn chắng biến đổi, chắng khởi 
những tâm giết, trộm, dâm, tham, sân, s1, hại người... 
Dù là nông, công, thương, công chức, bác sĩ ai nấy cứ 
giữ nghề mình, chăng trở ngại chi đến tâm quý vị cả. 
Ngoài xã hội, học nhân suốt ngày làm việc, trong hai 
mươi lăm năm, lo liệu đạo tràng tuy bị nhạo báng cũng 
chăng tranh biện với ai. Đây chính là hảnh Nhẫn Độ 
trong Lục Độ. Người ta măng chửi cũng chắng sanh 
lòng giận. Huống nữa, lửa vô minh nồi dậy, rừng công 
đức sẽ cháy tiêu. Xin nghĩ xem: Sân tâm nỗi lên, người 
khác chăng suy xuyên øi, trái lại mình lại bị hại. Vì thế, 
học nhẫn nhục chính là đề đạt đại tiện nghi vậy. 


Tổ sư nói: “7 đạo chẳng ngại lo liệu công việc, 
cốt sao chăng tổn người thì làm nghề gì cũng được ”, 
đều là vì tu hành nhưng phải lo kiếm sống, nương vảo 
Tục để tu Chân. Nếu không như thế thì công phu chăng 
thành, chăng thể vãng sanh. Thân người khó được, nay 
đã được thân người, nay quý vị tu hành chính là cơ hội 
để liễu sanh tử. Nếu không liễu sanh tử thì tu hành ích 
chi? 


59 


“Bất đoạn” tức là trong từng thời, khắc chăng 
quên. Ta chưa đạt được “tịnh niệm liên tục” nói trong 
chương Đại Thế Chí Bỏ Tát Niệm Phật Viên Thông, 
nhưng cứ tiếp tục tu chắng gián đoạn. Tâm chắng đoạn 
thì sẽ làm được chuyện ấy. Niệm chẳng phải là miệng 
niệm xuông mà phải chú tâm vào đó, tức là tâm đặt nơi 
Tây Phương, tâm hướng về Phật. Phải có ý niệm bất 
đoạn như thế mới được. Hết thảy hành động đều vì 
sanh về Tây mà làm, không øì là không làm như thé. 
Cho nên ăn cơm, mặc áo là để sanh về Tây, mưu sanh 
nuôi thân lả để sanh về Tây, đều vì tu hành, biến cải 
tâm lý mới nên. Như học nhân làm việc công, dạy học, 
lại vì những học sinh sáng dạ tuyên dương Phật pháp. 
Vì thế học nhân nhận tiền công, chăng nhận tiền của 
thương thiên hại lý, nên chăng trở ngại gì đến việc tu 
hành. 


“Thường” là bất biến, sống trăm năm cũng chẳng 
thay đổi. “Bất đoạn” là thời thời, khắc khắc nghĩ đến 
øì thì chú tâm vào đó. Tâm đặt nơi Phật thì tâm chính 
là Phật. Nếu tâm chẳng đặt nơi Phật thì tâm liền biến 
thành Ma, thành bại hoại vậy. 


Hôm nay, học nhân đến đây bản về pháp môn 
Tình Độ là nói chuyện gì? Nói chuyện Chánh Trợ Song 
Tu. Quý vị niệm Phật chính là Chánh Công Phu. Học 

60 


nhân đến giảng là giúp quý vị hiểu đạo, đó là Trợ Công 
Phu. Vì thế, với bất cứ việc øì tâm cũng đặt tại Chánh 
Trợ Song Tu là được. 

Từ trên đến đây toản là nói về câu “vạn nhân tu 
vạn nhân khứ, bất tu bất năng khứ”. Những câu khác 
ngày mai sẽ bàn. 

Này quý vị! 

Buông xuống vạn duyên, đề khởi chánh niệm. 

Một câu Di Đà, thắng đường mả niệm. 

2. KHAI THỊ LÀN THỨ HAI 

Thưa các vị lão sư, các vỊ đồng tu, 

Hôm nay là đã là ngày thứ sáu của Phật thất. Xin 
mọi người tinh tấn, rạng ngày nghe giảng giải, chiều 
tối càng dụng công khẩn mật. 

Phật thất là để cầu Nhất Tâm. Theo đúng lệ, khi 
giảng khai thị thì chẳng giảng kinh, chắng thuyết pháp, 
chỉ xem trong đạo tràng có điều gì tu hành chăng đúng 
pháp thì đối trị căn bệnh đó, ứng cơ mà nói, chứ nếu 
không thì thành ra làm rối thêm. 

Lân này đặc biệt cải biến phương thức đã dùng 
nhiều năm, in dàn bài giảng giải, chứ lần sau chăng làm 
vậy. “Vạn nhân tu vạn nhân khứ”, “đới nghiệp vãng 


61 


sanh”, “Nhất Tâm Bắt Loạn” là ba điều mọi người dễ 
hiểu lầm nhất. Trong quá khứ, đôi với những điều này, 
tôi chỉ lược giảng dăm ba câu. Người chân chánh dụng 
công để câu Nhất Tâm phải nên hiểu rõ một cách xác 
thực. Đài Trung học Phật đã hai mươi lăm năm, bây 
giờ lười nhác, đúng là: 

Đầu nhất niên, Phật tại tiễn, 

Đệ nhị niên, Phát tại Tây Thiên, 


Đệ tam niên, Phát hóa vi vân yên. 


(Năm đầu, Phật hiện diện trước mặt, 

Năm kế, Phật ở Tây Thiên, 

Năm thứ ba, Phật hóa thành mây, khói). 

Kinh Phật cũng nói Bồ Tát mới phát tâm khác 
nào bậc Đắng Giác, tiếc thay vài năm liền lui sụt. Vì 
thế, người phát tâm tu thì nhiều, kẻ thành tựu lại ít. Phải 
đâu Phật pháp không linh, mà là vì mọi người chăng 
tin, chăng thê kiên trì triệt để. Cứ hễ kiên trì mà tu thì 
đối với bất cứ một câu Phật pháp nảo cũng đều thành 
tựu được hết, chẳng cần phải đọc Tam Tạng. Do chúng 
sanh vô lượng, tâm tư vô lượng, nên mới có Tam Tạng 
kinh điển, đề đối ứng căn cơ của chúng sanh mà nói. 


62 


Ngày hôm qua đã nói về câu đầu tiên là “vạn 
nhân tu, vạn nhân khứ”. Hôm nay nói về câu thứ hai 
“đới nghiệp vãng sanh”. Phảm ai tu Tịnh Độ cũng biết 
nói câu này. 

Tu các pháp môn khác, cần phải đoạn Kiến Tư 
Hoặc mới có thể liễu sanh tử, xuất tam giới; nhưng đa 
sô chăng biết Kiến Tư Hoặc là cái gì. Bởi thể, người 
thành công khá hiếm. Lại còn có lối nói “nghiệp tận 
tình không”. ““[ình không” chính là tình thức hoàn toàn 
biến thành trí huệ, thấu rõ bốn tánh. Mức độ “nghiệp 
tận tình không” thấp nhất là chứng quả A La Hán, hiện 
tại có mấy ai làm được? 

* ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH 

Câu “đới nghiệp vãng sanh” là chỉ người tu Tịnh 
Độ mà nói; đối với các pháp môn khác nếu đới nghiệp 
thì tuyệt đối chắng thể giải thoát, chăng thể liễu sanh 
tử. Nhưng đa phần người tu Tịnh Độ hiểu lầm là dù 
còn tạo tội nghiệp vẫn có thể vãng sanh, vẫn có thể 
thành tựu. Do nói như vậy nên trong mười người tu, 
tám chín người chăng thành công được. 

Trong hai mươi lăm năm tại Đài Trung, có hơn 
hai ngàn vị đồng tu đã qua đời, nhưng lúc mất có lưu 


63 


lại tướng vãng sanh để chứng nghiệm thì chăng nhiều 
hơn mười người. Sao lại đáng buồn đến thế ấy? 


Ý nghĩa chân thực của việc “đới nghiệp vãng 
sanh” là như sau: 

a. Nghiệp là túc nghiệp thiện ác 

Nghiệp là những tội nghiệp đã tạo. Phải biết là ai 
cũng do thân, khâu, tạo mười ác nghiệp, nhưng chẵng 
phải là gây tạo trong đời này, mà là từ trong bao kiếp 
lâu xa luân hồi trong lục đạo đã tạo vô lượng, vô biên 
tội nghiệp. Kinh nói: “Nếu tội nghiệp có hình thể sẽ 
sớm chật cả hư không”. Tạo tội thì phải đền trả trong 
lục đạo. Tội cũ chưa xong, đã gây nghiệp mới, làm sao 
giải thoát được? Vì thế trong ngàn vạn người, không 
một ai được giải thoát. 


«é 


Hoặc bảo: “Niệm Phát một tiếng tiểu trọng lội 
trong tám mươi tức kiếp sanh tử”. Ai ai cũng nghĩ là 
niệm Phật tiêu tội. Điều này không sai, nhưng “Đạo 
cao một thước, Ma cao một trượng ”. Sức Ma lớn là vì 
ma sự nhiều. Chúng sanh từ bao kiếp lâu xa đến nay 
toàn làm ma sự, bây giờ chỉ niệm Phật dăm ba năm thì 
làm sao tiêu được? “Ma cao” là ma nghiệp nhiều. Niệm 
Phật tiêu nghiệp là như lửa nung chảy băng. Ví như 
khối băng to như cái bàn, đốt ngọn lửa nhỏ như đầu 


64 


nén hương thì lửa ít, băng nhiều, làm sao tan băng 
được? Vì thể người tu hành mới thấy sức ma lớn lao, 
Phật lực không linh; bởi thế lắm kẻ thoái chuyến. 
Nhưng nếu chắng tu hành thì một phân đạo cũng không 
có. Chúng ta có được một phân, một tắc đạo là đã 
chắng uống rồi! 


b. Đoạn Hoặc giải thoát theo cách thông 
thường 

Ngoại trừ Phật pháp không có biện pháp nào khác 
để thoát khỏi luân hồi. Các tôn giáo khác đều cho rằng 
Thượng Đề là chí cao vô thượng, nhưng Thượng Đề 
vẫn còn ở trong luân hồi lục đạo. Mục tiêu của nhà Phật 
là thoát luân hồi. Làm thế nào để thoát? Phải “nghiệp 
tận tình không”, nghiệp trong nhiều kiếp lẫn nghiệp 
hiện tại phải nhất loạt tiêu sạch. Đời này không tiêu hết 
thì gắng tiêu trong ngàn kiếp, vạn kiếp. Thành bậc A 
La Hán còn phải sanh tử trong nhân gian hay cõi trời 
bảy lần mới đoạn hết Kiến Tư Hoặc, liễu sanh tử, 
nhưng vẫn còn Trần Sa Hoặc chưa đoạn. Đủ thây đoạn 
Kiến Tư Hoặc khó khăn. Ví như có vạn phẩm Hoặc, 
dù đoạn được chín ngàn chín trăm chín mươi chín 
phẩm, vẫn còn một phẩm chưa đoạn thì cũng chưa giải 
thoát. Học nhân học Phật hơn năm mươi năm, một 
phẩm còn chưa đoạn được, biết làm sao đây? 


65 


c. Đới nghiệp là chế phục nghiệp hoặc chăng 
cho chúng khởi dậy 


Học nhân tu hành, giảng kinh năm mươi năm, 
gặp được vài vị minh sư, đối với học lý cũng biết được 
một hai phần, nhưng một phẩm Hoặc cũng chưa đoạn 
được. Quý vị tu hành chưa lâu, Hoặc là thứ gì còn chưa 
biết rành thì đoạn Hoặc sao được? Khác nào mài đao 
chăng biết đao như thế nảo thì mải sao được? 


Chúng ta chưa đoạn được Hoặc thì chắng thê giải 
thoát. Vì thế đức Thích Ca Mâu Ni đại từ, đại bi nói ra 
pháp môn Tịnh Độ, dạy chúng sanh niệm A DI Đà 
Phật, chắng cần phải đoạn Hoặc, chỉ cần chế ngự được 
Hoặc liền có thê giải thoát. 

Đoạn Hoặc và Phục Hoặc (chế ngự Hoặc) khác 
nhau như thế nào? Đoạn Hoặc giống như trong chén 
đã thanh tịnh, vô nhiễm, dù có nghiêng đi cũng chăng 
đồ cát bụi ra. Phục Hoặc giống như trong chén có cát 
bụi, dùng vật khác đậy lên, có nghiêng chén cũng 
chắng đồ bụi ra, nhưng cát bụi vẫn còn chứa bên trong. 
Nghiệp tận chắng bị luân hồi, tu Tịnh phục Hoặc thì 
cũng chăng lọt trong lục đạo. 

Nhưng Hoặc vẫn còn thì phải làm sao? Luôn luôn 


dùng sáu chữ hồng danh đè nén chúng, lâu ngày thuần 


l0 


thục, đến lúc mạng chung, nếu khởi tâm niệm Phật thì 
các tạp niệm bị chế phục chăng khởi lên nên có thể 
mang theo nghiệp đi vãng sanh (đới nghiệp vãng sanh). 
Sanh qua cõi kia rồi mới đoạn Hoặc, chỉ mấy ngày lả 
thành công. Đấy là Phục Hoặc. 

d. Phục Hoặc thì tâm và Phật giao cảm với 
nhau 

Chỉ cần chế phục Hoặc sẽ chắng tạo nghiệp nữa, 
nên sẽ cảm ứng đạo giao cùng Phật. Đấy chính là ý 
nghĩa chân thực của “đới nghiệp vãng sanh”, tuyệt đối 
chăng phải là vừa niệm Phật, vừa tạo tội vẫn được vãng 
sanh! 

* NHẬT TÂM BÁT LOẠN 

Đây là điều dùng để chứng minh công phu, nay 
tôi sẽ giải thích sơ lược. 

1. Đắc Nhất Tâm thì quyết định thành tựu 

Đắc Nhất Tâm nhất định thành tựu, vì chính là 
đắc đại định. 

2. Nhất định phải theo thứ tự tấn tu 

Nhất định chăng thê vừa tu liên thành ngay, phải 
tân tu từng bước một, như châu gieo xuống nước, lần 


lượt chìm dẫn. 


67 


3. Muốn thành công thì phải tu tập dần dần 
mới thành tựu trọn vẹn được 


Muốn thành công thì phải tu dần dân thì mới có 
thể viên dung. Hằng ngày ở nhà phải luyện Nhất Tâm 
thì đến đây mới hòng luyện được Nhất Tâm. Nếu 
không thì dù có nhập thất hơn ba trăm ngày tâm vẫn 
loạn, dự một kỳ Phật thất ngăn ngủi này làm sao đạt 
được Nhất Tâm? Đây chắng phải là cầu may, may ra 
được Nhất Tâm hay sao? Hãy nên tự hỏi mình, đừng 
hỏi ai khác. 

4. Thành tựu Nhất Tâm chính là ác niệm 
chẳng khởi 

Nếu đắc Nhất Tâm thì giết, trộm, dâm, tham, sân, 
s¡ chăng khởi. Nên biết rằng ác khởi chính là ma. Tâm 
chúng ta dù khởi ác, nhưng nếu chế phục chúng chăng 
cho phát tác thì liền có thê thành công. 

Kệ rằng: 

“Nhất niệm độc tâm sanh”: “Độc” chính là ác 
niệm. Khởi ác niệm thì làm việc hại người. 

Nếu độc tâm vừa sanh thì hãy “gấp dùng một câu 
Phát hiệu ” đàn ấp, mau mau dùng “nam mô A DI Đà 
Phật” để trân áp. Đấy chính lả “phục hoặc”. 


68 


2 
bại 2 


“Ác ngôn bất xuất khẩu”: Lời hại người, bỗn 
nghiệp miệng chăng để xảy ra. 

“Tổn nhân sự mạc tác” (việc hại người đừng 
làm): phàm là những việc tổn hại người hoàn toàn 
chăng làm, cắn chặt răng, bất luận là tự mình phải chịu 
khổ sở, thiếu hụt đến đâu, giữ mình chăng tạo ác. 
Chắng tạo chính là “phục”. 

“Cửu cửu tự thành nhiên ” (lâu ngày ắt sẽ thành 
tự nhiên): Làm như vậy chăng khó lắm ư? Lúc ban đầu 
tuy khó, nhưng lâu dân quen đi sẽ thành tự nhiên. 

“Vãng sanh khả đới nghiệp”: Do chễ ngự được 
Hoặc, lại có thể niệm Phật nên liền có thê mang nghiệp 
đi vãng sanh. 

“Thị danh phục hoặc pháp, chán thật bí mật 
quyết ” (Đây gọi là yêu quyết chân thật bí mật của pháp 
chế phục hoặc): Đây chính là yêu quyết chân thật, bí 
mật. Nếu có thể thực hành theo đó thì nhất định được 
vãng sanh. 


Này quý vị! 
Hãy buông xuống vạn duyên, đề khởi chánh 
niệm. 


Một câu DI Đà, thăng thừng mà niệm. 


69 


* Bài kệ của Tuyết Sư lão nhân: 
Nhất niệm tâm sanh độc, 

Cấp áp nhất Phật thanh, 

Ác ngôn bắt xuất khẩu, 

Tôn nhân sự mạc tác, 

Cửu cứu tự thành nhiên, 

Văng sanh khả đới nghiệp, 

Thị danh phục hoặc pháp, 

Chân thật bí mật quyết 


Tạm dịch: 

Một niệm độc tâm khởi, 
Phật hiệu đè gấp ngay, 

Lời ác trọn chăng thốt, 

Việc tốn người chớ làm, 
Lâu ngày trở thành thói, 
Được đới nghiệp vãng sanh, 
Đây bí quyết chân thật, 


Bí mật đề phục hoặc. 


70 


HI. KHAI THỊ TRONG DỊP KÉT THÁT NIỆM 
PHẬT ĐẦU XUÂN GIÁP NGỌ 


(đệ tử Du Nhược Thu kính gh1) 


Tại gia kết thất niệm Phật chính là cách tiện lợi 
nhất trong các phương tiện Phật thất niệm Phật. Nhưng 
muốn niệm Phật được lợi ích lớn thì lại cần phải hiểu 
rõ đạo lý. Nếu chăng hiểu rõ đạo ý thì dù có được lợi 
ích cũng chăng lớn lao gì. Bởi lẽ, đối với hai nghiệp 
thân khâu thì miệng niệm Phật, thân ngồi trong đạo 
tràng, ít ra cũng chăng tạo nghiệp; nhưng vì tâm chăng 
dễ nắm bắt nên vẫn khó tránh khỏi tạo nghiệp. 


Do vì tâm là Lý. Lý chẳng rõ thì chính là phảm 
phu mê hoặc điên đảo. Phải hiểu Lý ấy như thế nảo? 
Phảm học Phật thì bất luận là mười năm hay một trăm 
năm cũng chăng ngoài hai chữ “phước, huệ”. Kinh 
dạy: “Chăng thể dùng chút thiện căn, phước đức nhân 
duyên để được sanh về cõi ấy”. Kẻ mới học Phật quá 
nửa chú trọng tu Phước, người tu lâu hay chú trọng tu 
Huệ. Kỳ thật, Phước Huệ là một khối, chăng thể tách 
thành hai điều riêng rẽ. Nay tôi giải thích lý này, chứ 
chăng dám nói là Khai Thị, lại xin quý vị nghe kỹ; nghe 
xong rồi nghiên cứu kỹ càng. 


7] 


Chư vị đồng tu nghĩ xem niệm Phật là đề làm gì? 
Chẳng ngoài hiện tại tiêu trừ tai nạn, tương lai được 
vãng sanh Tây Phương. Tiêu tai khỏi nạn chính là tu 
Phước. Vãng sanh Tây Phương chính là tu Huệ. Nếu 
hiện tại chắng thể tiêu tai, khỏi nạn thì là chưa có 
phước. Hiện tại đã chăng thể tiêu tai khỏi nạn thì tương 
lai rất khó bảo đảm được vãng sanh. Chẳng thể vãng 
sanh Tây Phương chính là không có Huệ, là vì chưa 
đắc Nhất Tâm. Lẽ nảy quá bình thường, cũng rất dễ 
hiểu rõ. 

Chư vị đồng tu nghĩ xem phải làm sao đề hiện tại 
tiêu tai khỏi nạn? Nói chung, xét ra là chăng thể làm 
được là vì quá khứ đã tạo nghiệp, ắt phải chịu báo, 
muốn khỏi thọ báo thì đừng tạo nghiệp. Nghiệp quá 
khứ đã tạo vô phương cứu vẫn, chỉ còn cách từ nay trở 
đi phải thay đối tắm lòng, đem tâm biến thành “A Di 
Đà Phật”, nghĩ tưởng thanh tịnh, chắng tạo nghiệp nữa. 


Trong số quý vị đây, ắt có người nghĩ mình niệm 
Phật đã lâu nhưng sao chăng đắc lực. Đấy là vì thời 
gian ta niệm Phật hiện tại rất ngắn, mà nghiệp đã tạo 
từ vô thỉ đến nay lại rất nhiều. Trong kinh dạy: “Nếu 
ác nghiệp có hình tướng thì trọn cõi hư không cũng 
chẳng thể chứa hết nồi ”. Ví như một gian nhà lớn bốc 
cháy đùng đùng, toan cầm một chén nước tạt vào mong 


12 


dập tắt lửa thì đấy là chuyện bất khả. Chỉ có cả xe nước 
lớn của xe chữa lửa, lại liên tục phun thêm nước vào, 
khiến cho lửa chắng lan rộng thêm thì mới có thê dập 
được lửa. 


Lửa đó ví như vô minh, phiền não, nước như cam 
lồ Phật pháp. Nước diệt được lửa là ví cho Phật pháp 
có khả năng đối trị phiền não. Nhưng muốn diệt được 
phiền não nhiều đời, nhiều kiếp thì chỉ có nhất tâm 
niệm Phật mới đắc lực. Kinh dạy: “Chí thành niệm 
Phát một tiếng diệt được trọng tội trong tám mươi ức 
kiếp sanh tử”. Quý vị đồng tu phải nghiến răng quyết 
từ nay trở đi đừng làm các điều ác, giống như chẳng 
đến bên đồng lửa lớn bỏ thêm các chất đốt như củi, 
than, dầu hỏa v.v... Lại càng thêm khẩn mật dụng công 
niệm Phật, giống như đem từng xe, từng xe nước đến 
dập lửa. Nhưng dập tắt lửa chăng cần phải dập hoàn 
toàn, chỉ cần dập tắt chừng bảy phân, ba phần lửa sót 
lại do vì có hơi nước hiện diện cũng dần dân giảm yếu. 
Cuối cùng rồi cũng tắt hết. Quý vị đồng tu cứ làm theo 
đúng như thế thì chắng lâu sau, tự mình cũng có thê 
niệm Phật đến chỗ đắc lực được. 

Bây giờ, tôi giảng vì sao Phước và Huệ là một 
khối chặt chẽ? Bồn tánh vốn thanh tịnh, quang minh, 
nhưng do vô minh che lắp nên quang minh chẳng xuất 


To 


hiện được, khác nào tấm gương bị bụi lấp nên chăng 
soi tỏ được. Hiện tại tu Phước giống như dùng khăn 
lau chùi gương. Chỉ cần bụi rớt đi thì ánh sáng sẽ tỏa 
ra. Vì thế, tu Phước chính là tu Huệ. Các tông khác 
minh tâm kiến tánh, chứng quả A La Hán rồi mới có 
thể liễu sanh thoát tử. Niệm Phật thì niệm đến Nhất 
Tâm Bắt Loạn bèn thoát khỏi tam đồ lục đạo. 


Hôm nay, tôi toàn giảng về Niệm Phật, toàn là 
những chuyện bình thường, rất dễ thực hành, còn việc 
đàm huyền luận diệu thì hãy tạm chăng nói đến bởi các 
vị đồng tu khi nghe giảng kinh đã từng nghe qua tồi. 
Hiện tại, tôi chuyên giảng phương pháp dụng công tu 
tập. Phật pháp có mười tông phái lớn, nhưng chỉ có 
pháp Niệm Phật của Tịnh Độ Tông là hữu dụng. Pháp 
Niệm Phật của các tông khác chưa rốt ráo nên vẫn chưa 
hữu dụng. Như có ba cách cứu hỏa, chăng dùng nước 
cũng có thể diệt được lửa. Nếu lúc cứu hỏa không có 
nước thì có thể dùng một cái móc lớn kéo sập cả căn 
nhà. Nóc đồ, tường đồ cũng diệt được lửa. Điều này ví 
như các tông khác chăng nhờ vào Phật lực cũng có thể 
liễu sanh tử. Còn cách chữa lửa của Tịnh Độ tông là 
trước hết khiến cho thế lửa chắng mạnh thêm, rồi mới 
đem từng xe nước dập lửa. Đây chính là ngoài Tự Lực 


74 


còn có thêm Phật lực. Trong các pháp môn, pháp môn 
Nhị Lực này đặc biệt nhất. 


Pháp môn nảy đã trọng yếu như thế thì phải niệm 
cách nào? Có hai phương pháp niệm Phật: một là nệm 
Phật, hai là nhớ Phật (ức Phật). 

Niệm là niệm ở đâu thì chú tâm tại đó, tức là khi 
niệm Phật thì tâm đặt nơi Phật, tâm chính là Phật. 
Chắng hạn lúc chúng ta niệm Phật hai thời sáng tối thì 
niệm do tâm khởi, tiếng từ miệng thoát ra lại lọt vào 
tai, tâm nhớ lấy. Ba nghiệp thân, khẩu, ý cùng hợp lại 
niệm. Kinh dạy: “Nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm tiếp 


, 
^s. 3% 


HƠI. 


Lúc niệm cốt cho tinh chứ không cầu nhiều. Tổ 
sư nói: “Chỉ cần niệm được 108 câu chẳng loạn. Nếu 
có một cấu niệm sai lạc liên lần chuỗi niệm lại từ 
đâu ”. Niệm được 108 câu Phật hiệu từng câu phân 
minh, nhớ rõ chẳng lầm lạc mới tốt. So với niệm cả 
ngàn câu, vạn câu mà tâm tán loạn thì lợi ích [của việc 
niệm Phật chăng tán loạn] phải lớn hơn. Quý vị đồng 
tu đừng coi thường 108 câu đó. Nếu quả thực quý vị có 
thể niệm được 100, 200 câu chăng loạn thì công phu 
đã chăng uống phí rồi. Chỉ e chắng có mây người niệm 
được đến cả ngàn câu mà chắng loạn. Đây là lời chân 
thật! 

75 


Khi niệm Phật phải buông xuống vạn duyên, 
chăng luận lả niệm bốn chữ, sáu chữ, đều phải đặt chắc 
toàn tâm toản ý vào câu Phật hiệu. Giả sử bốn bề cháy 
to, vẫn cứ niệm Phật như thế chẳng gián đoạn, chăng 
loạn. Niệm Phật phải có sức mạnh như thế, tâm luôn 
thường hăng như thế thì mới thành tựu được. 


Nhưng người tại gia khác với hảng xuất gia. Từ 
sáng đến tôi đều phải làm lụng, bởi đối với người xuất 
gia thì củi, Øạo, dầu, muối... đều chắng quản đến; 
nhưng người tại gia có các nghề nghiệp: sĩ, nông, công 
thương, nghiệp để mưu cầu sự sống. Vì thể, người tụng 
niệm một ngày ba thời, năm thời không nhiều. Người 
một ngày có thê niệm Phật đến 3 tiếng đồng hồ chăng 
hiếm lắm, nhưng hai mươi mốt g1Ờờ kia đều tán loạn, 
tạo nghiệp. Đại đa số khóa sáng niệm nhiều, khóa tôi 
niệm ít, hoặc khóa sáng niệm ít, khóa tối niệm nhiều. 
Công phu niệm Phật như vậy khác gì nửa chén nước, 
làm sao cứu hỏa được. Nhưng đức Phật có pháp 


` 6Ó. 


phương tiện, đó là “ức Phật”. 

Ức là nhớ rõ chắng quên. ĐI, đứng, nằm, ngồi, 
mặc áo, ăn cơm đều chăng hè quên. Dẫu cho vào chỗ 
nhà xí dơ bân nhất, trong tâm vẫn phải có Phật, nhớ 
cho thật rõ ràng, rành rẽ. Quý vị nghĩ xem có việc gì 
mà khiến mình dính vào thì đều quên tuốt mọi thứ 


76 


không? Đó là việc gì vậy? Chính là “ăn”. Chim vì tham 
ăn mà bị bắt nhốt vào lông, cũi. Cá do ham môi nên 
mắc câu. Có thể nói là hết thảy chúng sanh đang sống 
bị chết đi đều là vì cái ăn. Chúng ta mỗi ngày làm lụng 
cực nhọc phi thường, chịu đựng mọi thứ nhục nhằn, 
oan uống, khổ sở, gian nan cũng đều lả vì cái ăn. Có 
lúc bụng mình chăng đói nhưng đến bữa cứ ăn. Nếu 
niệm Phật cũng giống như ăn vậy thì tự nhiên sẽ thành 
công. 


IV. KHAI THỊ TẠI PHẬT THÁT CHÙA LINH SƠN 
NĂM MẬU NGỌ 


(đệ tử Ngô Thông Mẫn kính ghi) 


Hôm nay là ngày kết thất thứ nhất. Việc đầu tiên 
là phải hiểu ý nghĩa của việc kết thất chính là “khắc kỳ 
cầu chứng”. Tu pháp môn Niệm Phật của Tịnh Độ thì 
phải đạt Nhất Tâm Bất Loạn mới có thành tựu. Kết thất 
niệm Phật bảy ngày, nếu khéo công phu thì niệm một 
ngày liền đắc Nhất Tâm. Muốn được vậy phải tu nhiều 
năm, phải là người hiểu giáo lý mới có thể làm được. 
Thứ đến là hai, ba, bốn, năm, sáu ngày chắng nhất định. 
Tiếp đó là phải niệm đến ngày thứ bảy mới chứng Nhất 
Tâm. Đấy là nói về những người thanh tịnh cả bảy 


J 


ngày, ngày đêm niệm Phật không ngừng, trong bảy 
ngày liền đoạn được Kiến Tư Hoặc. Chỉ có người đoạn 
được Kiến Tư Hoặc mới là người thực sự đắc Nhất 
Tâm. 

Nhưng đoạn được Kiến Tư Hoặc rất khó, vì thế 
có một phương pháp đặc biệt: trước hết chỉ cầu chế ngự 
được Hoặc mà thôi. Nghĩa là lúc Hoặc khởi dậy thì liền 
dùng Phật hiệu chế phục nó. Công phu luyện đến thuần 
thục thì hễ Hoặc khởi liền chế ngự được. Được vậy thì 
cũng gần giống như đắc Nhất Tâm, cũng có thể đới 
nghiệp vãng sanh. 


Các tông tu hành chẳng ngoài việc “chánh trợ 
song tu”. Chánh công phu là trừ khử vọng niệm, thấu 
triệt tâm tánh; trợ công phu là công phu giúp hiển lộ 
tâm tánh, trừ khử những ma chướng phát sanh bởi dụng 
công. Nay tôi theo thứ tự nói sơ lược những pháp tu 
Chánh và Trợ của Tịnh Độ. 


1.Trước hết nói về Chánh Công Phu. Trong vòng 
bảy ngày, lúc nào cũng phải giữ lòng cung kính. Một 
phen bước vào cửa chùa thì cũng như vào gặp Phật. 
Pháp thân của Như Lai ở khắp mọi nơi, chắng phải chỉ 
mình tượng Phật trên đại điện mới xem là Phật, mà thật 
ra một sắc, một hương không thứ nào chăng phải là 
diệu sắc, diệu tâm của Phật. Đối với mỗi hoàn cảnh, 

78 


nơi chốn như thế đều xem như là Phật thì ngôn hạnh tự 
nhiên cung kính, chăng còn lười nhác nữa. Cung kính 
chính là bí quyết để hướng đến Bồ Đề. Đây là tầng 
công phu thứ nhất. 

2. Khi đã ngôi yên rồi thì phải buông xuống vạn 
duyên, quét sạch mọi vọng niệm tạp sự thường ngày. 
Sau đây mới gom tâm về một chỗ, buộc tâm nơi câu 
hồng danh. Giống như nơi dòng nước chảy xiết phải 
buộc chặt thuyền bè vào cột thì mới khỏi bị nước cuốn. 
Đây là tầng công phu thứ hai. 

3. Kế đó, trong khi trì danh, phải giữ sao cho sáu 
chữ hồng danh từ tâm tưởng khởi, từ miệng phát ra, 
nghe lọt vào tai, ví như ba cái bánh xe xoay vần qua 
lại, cốt sao tâm tưởng thật trong sáng, rõ ràng, miệng 
niệm được rõ ràng, tách bạch, tai nghe rõ ràng, rành 
mạch. Tự niệm, tự nghe như thế, từng chữ dựa chặt vào 
nhau, trong khi niệm đừng đánh mắt một câu nảo. Đây 
là tầng công phu thứ ba. 


4. Thêm nữa, lúc chúng ta niệm Phật, chắng luận 
là miệng tụng hay ý trì, hãy nên giữ cho không có tạp 
âm, chỉ còn mỗi mình tiếng niệm Phật. Do A DI Đà 
Pháp Thân ở khắp mọi nơi, Phật quang cũng chiếu thâu 
khắp nơi. Vì thế lúc niệm Phật, từ nơi ta phát ra tâm 
thanh (âm thanh phát xuất từ tâm), tâm thanh hòa nhập 

79 


vào Phật quang, Phật quang lại nhập vào tâm thanh. 
Tâm thanh và Phật quang dung thông như thế thì ta 
chính là Di Đà, Di Đà chính là ta. Đây là tầng công 
phu thứ tư. 

Theo đúng những điều vừa nói ở trên, tinh tấn tu 
tập từng tầng, khiến cho chỗ chín biến thành chỗ sống, 
chỗ sông chuyền thành chỗ chín. Đến khi đạt đến tầng 
thứ tư thì chính là ngày thành tựu Nhất Tâm vậy. 


Tiếp đến nói về Trợ Công Phu. Chánh Công Phu 
cô nhiên là thăng chóng, ồn thỏa, thích đáng, nhưng 
chúng sanh từ vô thi kiếp đến nay quen thói phiền não 
đã sâu, vọng niệm tơi bời; nay muốn dùng một câu Phật 
hiệu đè nén chúng cho khỏi tạo nghiệp, không còn 
vọng tưởng, thì tuyệt đối chắng thể thực hiện được điều 
đó trong một thời gian ngắn. Vì thế, phải dùng Trợ 
Hạnh để giúp sức. 


Nếu có thể hằng ngày tự cảnh tỉnh, quan sát lỗi 
ác của chính mình, thành tâm sám hối, mong tiêu 
nghiệp chướng, thấy người khác làm lành liền tùy hý, 
tán thán để tăng phước đức; tùy hý, sám hối như thế 
đều hồi hướng vãng sanh Tây Phương thì đây chính là 
Trợ Hạnh thứ nhất. 


S0 


Tiếp đến là pháp Hân Yếm (ưa thích vả nhảm 
chán). Trong các sanh hoạt thường nhật, chắng luận là 
ăn, mặc, đi, đứng, đối với mọi thứ trong cõi Sa Bà đều 
nhất loạt coi là ô uễ mà chán lia. Đối với các thứ trang 
nghiêm được diễn tả trong ba kinh Tịnh Độ đều tưởng 
là thanh tịnh, sanh lòng ưa thích. Chán lìa thì không 
tâm tham luyến. Vui mừng, hâm mộ thì tự tăng thêm ý 
nguyện câu sanh. Đến khi hân yếm cùng cực thì thân 
tuy ngụ Sa Bà, nhưng chắng còn là khách trọ lâu ngày 
trong cõi Sa Bà nữa; tuy chưa chứng Cực Lạc, nhưng 
đã sớm là người thường trú chốn Liên Bang. Đây chính 
là yêu quyết mâu nhiệm của Tịnh Tông, chăng thê nói 
là giống như những lời lẽ “bất hân bất yêm” của các 
tông khác. Đây chính là Trợ Hạnh thứ hai. 


Thêm nữa, về pháp phương tiện đề chế ngự Hoặc, 
nên biết rằng niệm Phật chắng được Nhất Tâm là do 
vọng niệm làm loạn. Nhưng vọng niệm chính là Hoặc, 
mà cũng chính là Ma. Kinh Niết Bàn dạy: “7 Đà 
Hoàn đoạn Kiến Hoặc như cắt đứt dòng sông chảy 
mạnh rộng bốn mươi dặm”. Vì thê muỗn đoạn ngay 
được Hoặc thật chắng dễ dàng. Nay có cách tạm cầu 
chế ngự được Hoặc. Cổ đức bảo: “Bá: phạ niệm khởi, 
đản khủng giác trì” (chăng sợ niệm khởi, chỉ sợ biết 
chậm). Nếu cứ hễ ý niệm khởi liền có thê nhận biết, 


S] 


biết rồi liền dùng Phật hiệu chế ngự nó. Ma đến, Phật 
chế ngự như thế, ví như dùng đá đè cỏ. Đè lâu ngày, 
Hoặc chắng thể tự khởi, cũng được “phương tiện Nhất 
Tâm”, đợi đến khi sanh về Tây Phương tôi sẽ lại đoạn 
Hoặc. Đây chính là pháp đặc biệt của Tịnh Độ, chắng 
thể dùng lý lẽ của các tông khác để cật vấn được. Đây 
chính là Trợ Hạnh thứ ba. 

Hy vọng mọi người bảy ngày sau đây, vô luận là 
đang ở trong đạo tràng hoặc đang trên đường về nhà 
đều tu như thế. Tiếp theo đây tôi dùng một bài kệ để 
kết luận: 

Tịnh Đồ nan tín khước đị hành, 
Toản do nhị lực chảnh trợ công 
Tất đắc Nhất Tâm phương hữu hiệu, 
Phương tiện phục hoặc tức cảm thông 
(Tịnh Độ khó tin nhưng dễ hành, 
Toàn do hai lực, chánh và trợ, 
Phải đắc Nhất Tâm mới hữu hiệu, 
Phương tiện chế Hoặc liền cảm thông) 

Sau cùng xin mọi người buông xuống vạn duyên, 

thăng thét mà niệm một câu A Di Đà Phật! 


S2 


V. KHAI THỊ PHẬT THÁT TẠI CHÙA LINH SƠN 
NĂM MẬU NGỌ 


(lần thứ nhất) 
(Tư Thục Điền Kế Nghiêm kính ghi, đệ tử Ngô 
Bích Hà giảo chánh) 
Thưa chư vị lão sư, chư vị đồng tu, 


Hôm nay là ngảy kết thất thứ nhất. Riêng tại Đải 
Trung, sau khi quang phục (1), bắt đầu kết thất tại chùa 
Linh Sơn, tính đến nay kết thất cũng gần được ba mươi 
năm rôi. Nói đến việc mở Phật thất suốt ba mươi năm 
chưa hề gián đoạn thì thật là điều rất khó có được, hoàn 
toàn là do nhân duyên. Hôm nay tôi xem thấy những 
bạn đồng tu trong đạo trảng này, đồng tu cũ cũng có, 
đồng tu mới cũng có, giảng nói cảng khó hơn, biết làm 
sao đây? Nếu giảng sâu thì bạn đồng tu mới nghe sẽ 
chăng hiểu. Nói sơ lược ư? Lại sợ bạn cựu tu đã nghe 
qua nhiều lần rồi. Vì thế, tôi chọn lẫy những điều trọng 
yêu mà trình bày. 

Trước hết luận về kết thất. Kết thất chú trọng nơi 
thực hành niệm Phật, hoàn toàn chăng phải là để giảng 
kinh, giảng giáo lý. Trước hết, phải hiểu rõ như thế! 
Đã là đề nghiên cứu thực tu thì nói cảng ít cảng tốt, nên 
tôi bèn chuyên giảng “làm thế nào để đạt được Nhất 


83 


Tâm”. Ngoại trừ điều nảy ra, chỉ nói in ít, nói nhiều 
càng thêm phiền. Gây phiền thêm để làm gì? Mọi 
người đến đây đề cầu Nhất Tâm, nghe tôi thuyết pháp 
nhiều thì tâm cảng loạn. Xin quý vị hiểu cho điều này. 


Trước hết, dùng máy lời như vậy đề minh định rõ 
ràng. Hôm nay là ngày đâu tiên, trước hết, cần phải tu 
hành đúng như pháp. Tu hành pháp môn nào cũng phải 
có biện pháp của pháp môn đó, phải dựa vào những 
biện pháp do Phật, Tổ đã dạy chúng ta. Nếu như tự 
mình suy diễn những cách tu không dựa vào Phật pháp, 
hoặc dùng những phương pháp tu của các pháp môn 
khác để tu thì là sai lầm vậy. Mỗi một pháp môn có 
cách tu riêng của nó. 


“Trở về nguôn không hai đường”, thễ nào là 
không hai đường? Nói chung là để minh tâm kiến tánh, 
pháp nào chăng thể minh tâm kiến tánh thì chăng tu. 
Do có nhiều môn phương tiện nên phương pháp cũng 
chăng đồng nhất. Chắng hạn như trong nhà Phật có rất 
nhiều tông phái, nhưng trong hai phái tối trọng yếu thì 
một là Thiền. Thiền chú trọng vào Không, thường quán 
Không, hễ ngộ được một chữ Không thì rất tôt. Nhưng 
Tịnh Độ tông chẳng giống vậy. Tịnh Độ Tông chú 
trọng quán Hữu. Có phải là hai tông này mâu thuẫn 
nhau không? Kỳ thật chăng hề mâu thuẫn nhau dù chỉ 

84 


một điểm. Điều này có giáo lý đấy, nhưng hôm nay tôi 
chăng giảng giáo lý, chỉ giảng những gì quý vị có thể 
dựa theo đó mà tu cho tốt. Nếu muốn hiểu kỹ về mặt 
giáo lý thì chúng tôi có giảng kinh tại thư viện hoặc 
liên xã, chứ chăng phải chỉ giảng kinh ở một chỗ, quý 
vị có thê đến đó nghe. 


Ở đây tôi chỉ chuyên giảng sao cho quý vị đạt 
được Nhất Tâm, để bảy ngày kết thất này của quý vị 
không bị uống phí. Trong kỳ kết thất này, nếu chăng 
đắc Nhất Tâm thì uống công rồi. Quý vị phải biết là 
trước tiên phải nhớ kỹ những lời giảng trong ngày thứ 
nhất, mây ngày sau đó quý vị nghe người khai thị nói 
gì cứ thực hành theo đó là Ổn. 


Ở đây chúng ta tu Tịnh Độ, kết thất niệm Phật 
bảy ngày. Niệm Phật bảy ngày để làm gì? Người khéo 
công phu niệm một ngày liền đạt Nhất Tâm. Chăng 
phải là người hằng ngày luôn niệm Phật thì hôm nay 
đến đây niệm Phật một ngày không cách chi đắc Nhất 
Tâm được! Phải là người đã tu hành ít nhiều năm, hiểu 
rõ giáo lý rồi, chỉ vì một mình người ấy tu trì chắng thê 
đắc Nhất Tâm, đến đây tham dự Phật thất mới có thể 
đắc Nhất Tâm. Nếu công phu chưa khéo thì từ một 
ngày đến bảy ngày chi đó bèn đắc Nhất Tâm. Đây là 
nói về hạng người nào? Là hạng người tỉnh tấn suốt 


85 


bảy ngày, chứ chắng giống như bọn mình, mỗi ngày 
niệm vài cây hương là thôi. Họ niệm ngày đêm không 
nghỉ nên bảy ngày liên đắc Nhất Tâm. 


Nói cho quý vị nghe điều thật tuyệt diệu này: Đạt 
Nhất Tâm chính là đã đoạn được Kiến Tư Hoặc trong 
vòng bảy ngày. Điều này trong kinh không giảng rõ vì 
SỢ QUÝ VỊ tự tôn hại mình. Đoạn hết Kiến Tư Hoặc thì 
đạt được Nhất Tâm, chắng đoạn được Kiến Tư Hoặc 
thì không thể đắc Nhất Tâm. Là vì nêu Hoặc chưa đoạn 
thì chúng vẫn còn khuấy loạn trong tâm, quý vị đạt 
Nhất Tâm sao được? Bởi vậy mới bảo: Nếu công phu 
chăng tận sức thì dù có niệm cả trăm năm cũng chắng 
được Nhất Tâm! Nếu thể thì biết làm cách nào đây? 


Tịnh Độ tông có một phương pháp đặc biệt là chế 
phục Hoặc. “Chế phục Hoặc” nghĩa là mỗi khi vọng 
niệm khởi lên, bèn dùng A Di Đà Phật đè nén vọng 
niệm, hễ vọng niệm khởi bèn dùng niệm Phật đôi trị. 
Cách này rất đơn giản, chỉ cần niệm thuần thục là làm 
được. Nhưng trong cả ngàn người, khó kiếm được một 
người niệm thuần thục. Đại đa số, hễ một vọng niệm 
khởi thì vọng niệm khác liền tiếp nối, rong ruồi theo 
vọng niệm, chăng biết đè nén vọng niệm, dùng A Di 
Đà Phật để đè nén chúng. Đây là một công phu đơn 
giản nhưng lắm người chưa làm được là vì duyên cớ 


S6 


nảo? Là vì nhiều đời, nhiều kiếp đến nay, họ nghĩ đến 
vọng niệm quá thuân thục rồi nên tuyệt đối chăng thê 
dùng “A DI Đà Phật” để đàn áp vọng niệm được, có 
nói cũng chắng nghe. Nếu như vậy thì chăng còn biện 
pháp nảo cả. Quý vị phải hiểu rõ điều này. 

Trên đây, tôi thưa chuyện cùng quý vị mây câu 
như vậy lả nhằm trình bảy những việc quý vị cần phải 
hiểu rõ trước khi đả thất, chứ chưa khuyên quý vị phải 
nên thực hành cách nào; giờ đây tôi sẽ thưa. Sau này 
quý vị sẽ thây những lời ấy cũng rất bình thường. Quý 
vị đừng phân biệt là bình thường hay không, cả sáu chữ 
“nam mô A Di Đà Phật” kể ra rất bình thường, nhưng 
sao nhiều đời, nhiều kiếp vẫn không niệm được? 

Chúng ta tu hành thực tiễn, chăng cần biết là tu 
theo tông nào, nói chung tông nào cũng đều có hai 
phương diện: 

- Một là “chánh công phu”. Thế nào lả Chánh 
Công Phu? Thực hành Chánh Công Phu chắng ngoài 
mục đích để Tu Hành. Khai trừ, khử sạch những Kiến 
Tư Hoặc, những thứ loạn tạp rối bời trong tâm quý vị 
thì gọi là Tu Hành. Chúng sanh ai nấy đều có Phật 
Tánh. Bốn tánh của quý vị chính là Phật Tánh, nhưng 
đáng tiếc là tánh ấy bị các thứ bại hoại che đậy. Biện 


S7 


pháp đề trừ khử hết sạch những thứ bại hoại ấy thì gọi 
là “Chánh Công Phu”. 


Ta hiểu được những gì bại hoại cần phải đào thải 
khỏi tâm này là một chuyện, nhưng trừ bịnh đầu phải 
là chuyện dễ, vì thế cần phải có công phu hỗ trợ (Trợ 
Công Phu). Mỗi một tông có công phu hỗ trợ riêng. 
Hôm nay tôi sẽ vì quý vị phân biệt rõ phải thực hiện 
Chánh Công Phu và Trợ Công Phu như thế nào. 

Quý vị đến dự Phật thất là vì muốn đạt Nhất Tâm. 
Đoạn Hoặc là Nhất Tâm, chế ngự được Hoặc cũng là 
Nhất Tâm. Đạt được Nhất Tâm thì lúc lâm chung mới 
có thể vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, không 
được Nhất Tâm thì không vãng sanh. Đầy chính là điều 
kinh A Di Đà đã dạy. Lây lời kinh dạy làm chuẩn. Lắãm 
người cứ mơ hỗ cho rằng lúc mình lâm chung, A Di 
Đà liền đến đón mình. Thật ra thì phải Nhất Tâm mới 
được Phật đón tiếp. A, vì sao vậy? Do tâm mình phát 
lộ quang minh, quang minh của Phật A Di Đà liền dõi 
theo đó, tiếp dẫn mình sanh về cõi kia. Nếu Kiến Tư 
Hoặc, các thứ bại hoại phủ lây quý vị, che lấp quý vị 
thì Phật A Di Đà cũng không có biện pháp gì. Quý vị 
phải hiểu rõ điều này. 

Mỗi khi chúng ta bước chân vào cửa chùa Linh 
Sơn thì liền thấy Phật. Phật có Pháp Thân, Pháp Thân 

S8 


chăng phải chỉ hiện diện nơi tượng Phật đúc, mà chỗ 
nảo cũng có Pháp Thân hết, chỉ tiếc là bọn phàm phu 
chúng ta chắng thấy được. Bây giờ mỗi khi mình đến 
chùa Linh Sơn, thây tượng Phật phải coi như là Phật, 
coi như lả Phật đang ở ngay trước mắt. Tôi xin hỏi quý 
vị một câu: Quý vị gặp Tổng Thống thì thái độ ra sao? 
Tổng Thông đến đây thì chăng dám nói lời nào, ngôi 
ngay ngắn, chỉnh tê, lưu tâm cân thận, hết sức quy củ. 
Tổng Thống cũng chỉ là phảm phu giống hệt mình. Gặp 
ông ta thì ai nây đều có thái độ như thê đó, nhưng gặp 
Phật lại chăng được như vậy, dù thấy Phật cũng xem 
như Phật chắng hiện diện, sao mà lâm loạn đến thế? 
Quý vị ơi, quý vị làm như vậy là khinh thường Phật 
quá đấy. Đừng nói chi đến Tổng Thống, cục trưởng 
cảnh sát đi tới, quý vị có sợ hay chăng? Coi Phật không 
bằng viên cảnh sát trưởng như thế thì quý vị [có tu 
hành] thành công được chăng? Tổ Sư dạy như thế này: 
Điều đầu tiên là phải cung kính. Mỗi khi đến đây, phải 
coi như Phật đang ở ngay trước mắt, nói năng, động 
tác hết thảy đều cung kính, muôn phần cung kính. Nếu 
như trong tâm còn một phân lười nhác, một phần chăng 
cung kính thì chắng chứng được Nhất Tâm. Đây là 
bước thứ nhất. 


S9 


Đã cung kính rồi, mỗi khi ngôi xuống niệm Phật 
hay lúc chắng niệm cũng đều như nhau, tiến lên nữa là 
buông vạn duyên xuống. Thế nào là vạn duyên? Chính 
là vọng tưởng khởi lên thời thời, khắc khắc chăng 
đoạn. Mỗi một vọng tưởng là một hạt giống của một 
lần luân hồi, một lần sanh tử, nguy hiểm lớn lắm. Vọng 
tưởng lả gì? Mỗi một vọng tưởng là một Kiến Tư Hoặc, 
là vật bại hoại, là bụi bậm. Khởi vọng tưởng là tâm 
chạy theo bên ngoài. Chạy theo những pháp nào bên 
ngoải? Nghĩ cái bàn, nghĩ cái ghế, nghĩ đến cái gì tâm 
liền đặt nơi đó, tâm quý vị hoàn toàn chắng đặt yên nơi 
A Di Đà Phật. Đây là chứng bệnh lớn gọi là Loạn. Nếu 
tâm quý vị chạy lung tung thì chăng phải là loạn hay 
sao? Làm thế nào đây? Trong tâm chỉ có Phật, đem tâm 
đặt yên nơi Phật. Phật giống như một cái cọc thuyền 
trên sông, tâm là chiếc thuyên. Cột chặt thuyền Vào CỌC 
thì còn trôi đâu được nữa! Miệng không niệm Phật 
nhưng trong tâm có Phật, giữ lòng cung kính thì Phật 
hiện diện ngay trong chúng ta. Chắng dám loạn tưởng 
thì dù miệng không niệm cũng được Nhất Tâm. Đây là 
tầng thứ hai. 


Điều thứ ba là lúc niệm Phật, niệm sáu chữ hay 
bốn chữ, dù sáu chữ hay bốn chữ đều cùng một cách 
niệm. Trước hết trong tâm phải tưởng. Nếu trong tâm 


90 


chăng niệm, chỉ gảo xuông ngoài miệng thì đấy chỉ là 
xướng ca, không nên! Đồng thời trong tâm chăng khởi 
hai ý niệm, hễ nghĩ đến Phật thì không còn có ý niệm 
nảo khác. Có ý niệm khác thì ý niệm về Phật cũng 
không còn. Điều nảy bọn chúng ta phàm phu thiếu 
công phu chưa thấy rõ. Niệm Phật trong tâm tưởng, 
trong tâm rõ ràng, trong trẻo. Miệng lại niệm ra, công 
phu niệm ra cũng rõ ràng, tách bạch. Sau đó, chính 
mình nghe, nghe chính tiếng mình niệm, nghe sáu chữ 
ấy cũng rõ ràng, minh bạch, chắng để sót chữ nào. Tâm 
tưởng, miệng niệm ra, tai lại lăng nghe vảo, giáp vòng 
như vậy thì tâm không chạy đi đầu được. Đó là một 
cách. 

Niệm đến mức nào? Quý vị khỏi cần phải hỏi ai 
là mình niệm đến mức nào cả. Quý vị như thế nảo 
người khác làm sao hiểu được. Quý vị đã không hiểu 
mình như thế nào thì người khác làm sao hiểu được? 
Tôi chỉ cho quý vị hiểu nhé! Quý vị niệm Phật cứ tự 
mình nghe, nghe chính mình niệm Phật, chính miệng 
mình niệm Phật, chính mình tự nghe. Bất cứ thứ nào 
khác đều chăng nghe thấy thì công phu của quý vị đã 
thuần, tự mình niệm Phật, tự niệm, tự nghe. Điều này 
khó làm được. Vì sao? Ở nhà thì không hề gì, mình ở 
trong nhà mình, mình niệm như vậy được, nhưng đến 


9] 


đây dự Phật thất, mọi người đều niệm Phật, làm sao 
mình không nghe thấy được? Không nghe thấy là tốt, 
nhưng nêu nghe thấy thì làm cách nào? Nghe thấy cũng 
tốt. Vì sao nghe thấy cũng tốt? Trong Tịnh Tông có 
Trợ Niệm Đoàn để hỗ trợ lúc lâm chung. Vì sao gọi lả 
Trợ Niệm Đoàn? Vong giả lúc lâm chung bị hôn trầm, 
phong đao chia cắt thân, trong tâm rối loạn. Vừa loạn 
vừa hôn trầm thì Phật chắng hiện hữu. Người trợ niệm 
ở bên cạnh niệm “A DI Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di 
Đà Phật” để lay tỉnh tâm niệm người đó vì sợ người 
sắp chết quên khuấy chăng đề khởi tâm niệm Phật. 
Người chết nghe thì cũng giống như chính mình niệm, 
chính mình tự niệm, tự nghe. Quý vị nghe người khác 
niệm cũng như chính mình đang niệm. Quý vị đến đây 
niệm Phật là tự mình nghe, người khác niệm Phật giúp 
cho quý vị, sợ quý vị quên đi. Quý vị có thể nghỉ niệm 
một chút, nghe người khác niệm rõ ràng, tách bạch, 
trong tâm vẫn có Phật, không chạy đi đâu hết. Đây là 
bước công phu thứ ba. 


Điều thứ tư, tự tu rất trọng yếu. Quý vị niệm Phật 
có tạo thành tiếng hay không? Mọi người có hiểu rõ 
điều này chăng? Có tiếng đây. Niệm Phật dù nhỏ cách 
mây vẫn có âm thanh. Dù miệng không niệm, chỉ niệm 
trong tâm vẫn có âm thanh. Quý vị cứ nghĩ lại lúc mình 


92 


học bài sẽ hiểu điều này. Gọi là “tâm huyền” (dây đàn 
tâm) lả ngụ ý: tâm giống hệt như dây đàn, tâm cũng có 
âm thanh. Quý vị tưởng A DI Đà Phật thì ngay ý niệm 
ấy phát ra âm thanh. Quý vị có âm thanh, âm thanh ấy 
chăng tạp loạn thì chính là A Di Đà Phật. 


Pháp Thân của Phật A Di Đà không chỗ nào 
chăng hiện diện. Phật hiện diện ở đâu nơi đó đều có 
quang minh: “Quang trung hóa Phật vô số ức, hóa Bồ 
Tát chúng điệc vô biên `” (trong quang minh hóa hiện 
vô số ức đức Phật, và cũng hóa ra vô biên các vị Bồ 
Tát). Trong quang minh của Phật, Phật A Di Đà và các 
vị Bồ Tát hiện diện trong đó lại đều là quang minh. Âm 
thanh của quý vị phát ra đó sẽ đi về đâu? Đi đến quang 
minh của Phật. Quang minh của Phật lại đi đến đâu? 
Hòa nhập vào âm thanh của quý vị. Khi âm thanh hòa 
lẫn vào quang minh, quý vị chính là A Di Đà Phật. Khi 
quang minh hòa nhập vào âm thanh thì A DI Đà Phật 
chính là quý vị. Khi âm thanh và quang minh hòa hợp 
nhau, nếu quý vị không vãng sanh thì sẽ chạy đi đâu 
nữa đây? Đây là điều thứ tư. Có vậy mới kê là đã đạt 
công phu. Đấy chính là biện pháp tu hành Chánh Công 
Phu vậy. 

Lại còn có công phu đề hỗ trợ. Sức của công phu 
hỗ trợ rất lớn. Vì sao vậy? Thưa cùng quý vị, giờ đây 


93 


quý vị thực hành theo biện pháp tôi vừa nêu đến mức 
(chánh công phu) rất khá rồi, một khi quý vị bước chân 
ra khỏi công chùa, liên nghĩ: “Ái chả! Bây giờ mình có 
thể nói sướng miệng đây!” Hỏng rồi! Ngay lúc tâm 
khởi ý niệm buông lung khẩu nghiệp thì tâm quý vị 
liền chạy theo bên ngoài. Mới gom tâm để đạt được 
Nhất Tâm, vừa bước ra ngoài liền để tâm chạy theo bên 
ngoài thì công niệm Phật tại đây (chùa Linh Sơn) đành 
mất trắng. Ra ngoài thấy, nghe sự gì đó tâm lại loạn thì 
uống mất công niệm Phật tại đây. Ở trong này, đàn áp 
được Kiến Tư Hoặc, nhưng vừa ra ngoài là lại chồng 
chất thêm, quý vị nghĩ nên trách ai? 


Công phu tu hảnh xét đến cùng cực thì chính là 
ngày chây tháng rộng, thời thời khắc khắc chắng biến 
đổi. Chăng những chỉ ở chùa Linh Sơn mới tu như vậy 
mà khi ra khỏi công chùa cho đến khi về đến nhà vĩnh 
viễn tu hành như vậy thì mới là tu hành, chứ chăng phải 
ngoải dịp Phật thất thì chăng tu hành. Nếu như chùa 
Linh Sơn không mở Phật thất, quý vị không tu thì chính 
là quý vị tự hại mình, chắng cần biết là có mở Phật thất 
hay không vẫn thực hành như vậy. Vậy thì xét ra biện 
pháp này có khó thực hiện hay chăng? 

Nếu chăng giữ vững được một câu Phật hiệu thì 
phải luôn sám hối. Điều này rất khẩn yêu. Sám hối là 


94 


tự xét những điều mình làm chắng đúng, tạo bao tội 
lỗi. Xét ra dù xuất gia hay tại gia, người tu hành chắc 
thật thì thấy mình làm gì cũng đều là tội lỗi. Hễ nhắc 
đến tội liên sám hối. Mình đã làm sai, nhưng lảm sai 
rồi lại làm gì nữa? Đã làm sai nhưng vẫn còn tái phạm. 
Mỗi ngày thời thời, khắc khắc từ sáng đến tối sám hồi. 
Như vậy thì ngoài việc sám hối ra còn có gì làm loạn 
mình nữa ư? Dù có loạn ở chỗ nào đi nữa, vẫn chú tâm 
nơi Phật, thì còn có gì nữa đâu? 


Thây người khác làm điều tốt bèn sanh lòng hoan 
hỷ. Thật ra, phát tâm hoan hý cũng là loạn, chăng thê 
vãng sanh; cho nên hễ thấy ai làm điều lành gì bèn 
nghĩ: “Tốt quá! Người ấy có thể vãng sanh”. Ai làm 
điều gì tốt mình cũng mừng rằng người ấy sẽ được 
vãng sanh. Vừa sám hối, vừa tùy hý như thế thì ngày 
chầy tháng đọng, dù loạn nhưng thật sự chăng loạn. 
Đây chính là công phu hỗ trợ thứ nhất. 


Hơn nữa, mỗi tông có cách tu hành riêng. Dùng 
cách tu hành của tông khác để tu Tịnh Độ sẽ chắng 
thành công. Dùng cách tu của Tịnh Tông để tu các tông 
khác cũng chẳng thê thảnh công. Tịnh Độ Tông có hai 
chữ “hân, yễm”. Hân là thấy sự tình gì mình bèn hy 
vọng được như vậy. Nói theo ngôn ngữ hiện tại thì Hân 
là “tâm hy vọng”. Yêm là nhàm lìa, chán ghét. Hai chữ 


95 


Hân - Yếm được coi là căn bệnh lớn trong nhà Thiên. 
Quý vị tu Tịnh Độ nghe các tông khác giảng giáo lý, 
họ sẽ nói hai chữ Hân - Yềm là bại hoại, chắng nên giữ 
lây; nhưng trong nhà Tịnh, hai chữ xấu xa ấy đôi với 
chúng ta lại là điều cực hảo vì cách sử dụng hoàn toàn 
khác nhau. Bí quyết huyền diệu của Tịnh Tông nằm 
ngay tại hai chữ đó! 


Đối với hết thảy mọi sự trong thế giới này, quý 
vị đều nên chắng tham luyễn vì chúng đều là giả cả, 
chăng có chút gì chân thật. Thế giới Sa Bà là thế giới 
ô uế, giỗng như hầm phân, như cái giỏ bấn thiu, có gì 
tốt đâu! Chúng ta thấy cái giỏ bần thỉu bèn chắng chịu 
chạm vào những thứ dơ dáy. Họa may là ruồi nhặng, 
giòi tửa thấy cái giỏ bân thỉu ấy mới cao hứng được 
thôi. Chúng nó thấy là tốt vì cùng là một phường, ta 
đừng bắt chước chúng. Thế giới Sa Bà đây không có 
một điểm nảo tốt cả nên mình chán ngán chốn này, 
chăng mong ở mãi nơi đây, mong sớm được xa lìa nó. 
Lòng luôn nghĩ như vậy thì tham luyến còn trụ vào đâu 
được nữa. 


Đã thế, xem kinh Di Đà mây lượt, mọi sự nói 
trong đó không điều gì là không tốt; bởi thế nên bèn ưa 
thích cõi kia. Đây là Hân. Quý vị nhìn ra ngoải thấy 


%ó 


cao Ốc lố nhó, đi đâu phải ngôi xe hơi, so với thế giới 
Cực Lạc khác nhiều lắm, ta chắng ưa. Đây là Yêm. 

Chán nhàm cõi này, lại nghĩ trong cõi kia chẳng 
dùng đến xe, cứ ngồi trong nhà nghĩ muốn đến đâu thì 
nhà liền bay đến đó mang mình theo. Nếu không thích 
nhà cửa che tầm mắt mình thì tường vách cũng không 
còn nữa. Mỗi một đóa sen ánh sáng thiên biến vạn hóa, 
chưa hề được thấy qua. 


Quý vị thấy phủ Tổng Thống cõi này như thế 
nào? Là Kim Loan điện. Nói cho quý vị nghe, may là 
cối Cực Lạc không có đại tiểu tiện. Nếu có đại tiểu tiện, 
hâm phân thì có hơn gì Kim Loan điện cõi này. A! Quý 
vị luôn nghĩ như sau: nhàm chắn cõi này, ưa thích cõi 
kia. Hân - Yếm rất khẩn yếu, là biện pháp hỗ trợ rất 
lớn. Ba mươi bảy Đạo Phẩm vốn là Trợ Công Phu khẩn 
yếu của Tịnh tông, nhưng có ai trong chúng ta nhớ hoài 
được. Cứ luôn nhớ kỹ hai chữ Hân - Yếm nảy là được. 
Đây là Trợ Công Phu thứ hai. 


Điều thứ ba, chỉ cần tâm quý vị khởi một vọng 
tưởng thì đó chính là Ma. Quý vị hay nói người nào đó 
bị ma dựa, nhưng có thấy con ma đó chưa? Thật ra, aI 
cũng có ma theo bén gót. Ma trong tâm chẳng lo, lại 
toan dẹp Ma bên ngoài! Vậy thì Ma là gì? Vọng niệm 
khởi chính là Ma, đó là Nội Ma. Vọng niệm khởi lên 

97 


thì dù quý vị có đi qua Tây Phương Cực Lạc thế giới 
nó vẫn dùng móc lôi tuốt quý vị đi theo, quý vị không 
làm gì được. Sức lực của ma thật là lớn vậy. Làm sao 
bây giờ? 

Dù thế nảo đi nữa, sức Ma lớn đến đâu vẫn chăng 
thể lớn hơn sức Phật. Một câu A Di Đà Phật chiếu đến 
Ma, Ma liền bỏ chạy, Phật hiệu áp chế được Ma. Vọng 
tưởng là Ma, niệm một câu Phật hiệu là Phật, dùng Phật 
hiệu để áp chế Ma. Khi vọng tưởng khởi động là nghĩ 
tới Ma thì nó đến, ta trị không được, chỉ có mình Phật 
hiệu thắng được nó, quý vị liền gấp rút niệm Phật. 
Niệm thuần thục rồi thì dù mình có muốn gọi Ma tới, 
nó cũng chăng tới vì khắp trong tâm toàn là Phật. Có 
Phật thì không có Ma. Có Ma thì không có Phật. Vì 
thế, đây là cách chế ngự Hoặc chứ không đoạn Hoặc, 
không trừ gốc của Hoặc. Vãng sanh Tây Phương Cực 
Lạc thế ĐIỚớI rôi thì tự nhiên đoạn sạch Hoặc. 

Chắng cần phải nói nhiều nữa, ba điều trên là đủ. 
Trong bảy ngày này, kính xin quý vị thực hành đúng 
theo những điều ấy, về đến nhà cũng vẫn tu như vậy 
thì kỳ Phật thất này chăng uống phí. Tiếp đây, tôi dùng 
một bài kệ để kết thúc: 

q. “Tịnh Độ nan tín khước dị hành ” (Tịnh Đó 
khó tin, nhưng dễ hành): 

98 


Chỉ mỗi mình Đức Phật là có thể giảng minh 
bạch Tịnh Độ Tông, ngoại trừ Đức Phật không còn một 
ai khác có thể giảng minh bạch được. Vì thế, Tịnh Độ 
“nan tín”. Học Phật nhiều năm, kinh sách mười phần 
coi hết chín, vẫn chăng tin nổi Tịnh Tông. Vì thế bảo 
là pháp Nan Tín. Nhưng đối với ai tu được pháp này 
thì nó rất đơn giản. Những lời tôi nói đây đều là lời của 
Tổ Sư, của Phật giảng, chứ chắng phải là lời tôi giảng. 
Tôi chỉ là cái máy cassette phát lại cho quý vị nghe mà 
thôi. Pháp tu dễ dàng nhưng phải có rèn luyện lâu dải, 
chứ chắng phải là vừa tu là thành tựu được ngay, vừa 
tu là chứng ngay. Đó là câu kệ thứ nhất. 


b. “Toàn do nhị lực chánh trợ công” (hoàn toàn 
đo hai lực và Chánh Công Phu, Trợ Công Phu): 


Nhị lực tức là công phu của chính mình (tự lực). 
Minh không dụng công không xong. Ngoài ra còn có 
Phật lực, Phật đến tiếp dẫn mình. Quý vị xem, phần 
nhiều tượng Phật A Di Đà là tượng đứng, là dạng tiếp 
dẫn. Thật ra, vị Phật nào cũng đều có Tịnh Độ riêng, 
nhưng các Đức Phật khác chăng đến tiếp dẫn mình. Chỉ 
mình Đức Phật A Di Đà đến tiếp dẫn ta. Quý vị không 
biết đường cũng chăng sao, A Di Đà Phật cầm hoa sen 
đến đón quý vỊ, cứ ngự lên hoa sen, cứ ngự lên hoa sen! 


09 


Ngài đưa quý vị đi! Nếu sanh về cõi khác sẽ chắng có 
phương tiện này đâu, quý vị phải tự nhận biết đường. 


c. “Tất đắc Nhất Tâm phương hữu hiệu” (phải 
đạt được Nhất Tâm thì mới hữu hiệu): 

Quý vị phải niệm đến Nhất Tâm mới hữu hiệu. 
Niệm không Nhất Tâm thì vô dụng. Điều này ai nây 
hãy nghe cho rõ. Thế nào là Nhất Tâm? Đoạn Hoặc là 
Nhất Tâm thuần túy. Chế ngự Hoặc cũng là Nhất Tâm, 
cũng được vãng sanh. 


“Phương tiện phục Hoặc tức cảm 
thông” (dùng phương tiện chế ngự Hoặc liên cảm 
thông): 


Đoạn Hoặc chăng dễ. Thành A La Hán là pháp 
Tiểu Thừa, đoạn sạch Kiến Hoặc rỗi còn phải sanh vào 
nhân gian hay cõi trời bảy lần, tu tập cả vạn năm mới 
thành tựu, mới đoạn sạch Tư Hoặc. Quý vị nệm A DI 
Đà Phật bảy ngày thành công, thật là thuận tiện quả. 
Quý vị chẳng dùng công phu trên đây không thể đoạn 
Hoặc, làm thế nảo đây? Thì lại có pháp phương tiện là 
chế phục Hoặc. Còn đôi với các tông khác thì sao? 
Trong các tông khác, chế phục Hoặc là điều hoản toàn 
vô dụng. Tu các tông khác thì dù có chế phục Hoặc vẫn 
còn trong luân hồi, hoàn toàn vô dụng. Chế phục Hoặc 


100 


chỉ hữu dụng đối với Tịnh Độ Tông, trong các tông 
khác chăng thể áp dụng cách này được. 


Do chế phục Hoặc, quý vị được sanh về Tây 
Phương Cực Lạc thế giới thì sẽ đoạn Hoặc ở nơi đó, tự 
nhiên A Di Đà Phật sẽ giúp quý vị đoạn Hoặc. Cốt sao 
cảm ứng thì quang minh dung thông lẫn nhau mới có 
thể thành công. 

Nói tóm lại, đến ngày thứ tư tôi sẽ giảng nữa. Nay 
giảng đôi điều về công phu, mọi người nên nhớ kỹ. 
Hôm nay là ngày đâu, từ đây đến suốt bảy ngày sau 
quý vị cứ thực hành theo đó, tận dụng thời gian này 
khẩn thiết niệm Phật. Xin lão sư sắp sẵn kiền chùy (2), 
ai nấy buông xuống vạn duyên, cứ một câu A Di Đà 
mà niệm mãi. 

VII. KHAI THỊ PHẬT THÁT TẠI CHÙA LINH 
SƠN NĂM MẬU NGỌ 


(lần thứ hai) 


(Tư Thục Điền Kế Nghiêm kính ghi, đệ tử Ngô Bích 
Hà giảo đính) 


Tạp niệm giai thị bình lÔ tội, 


Nhược bất tạo nghiệp niệm bất sanh, 


101 


Tùng kim thiết mạc tái tạo nghiệp 


Nhất Tâm Bắt Loạn tự nhiên thành 


(Tạp niệm là tội ngày thường 

Nghiệp như chăng tạo, niệm đường nảo sanh, 

Từ nay chẳng tạo nghiệp trần 

Nhất Tâm Bắt Loạn quả thành tự nhiên) 

Phật thất đã đến ngày thứ năm, tôi đã nói chỉ cần 
chiếu theo phương pháp đã giảng trong ngày thứ nhất 
mà tu tập, nhìn chung ít nhiều có tiến bộ dân dần. Tính 
từ hôm nay chỉ còn có hai ngày nữa thôi, chúng ta chỉ 
cầu Nhất Tâm, không cầu gì khác. 

Đa số mọi người chăng hiểu Tâm là cái gì, học 
Phật chỉ cần hiểu được chữ Tâm này thì công phu mới 
chăng uống lầm. Có thể nói là mọi người tu hành nhiều 
năm nhưng vẫn chưa hiểu rõ chữ Tâm này, nên hôm 
nay tôi nói cho quý vị nghe ý nghĩa của chữ Tâm để 
quý vị dụng công nơi Tâm. 

Tâm ở đây hoàn toản chắng phải là “nhục đoàn 
tâm” (quả tim thịt), chăng phải là vật gì, chăng phải là 
trái tim thuộc trong ngũ tạng, lục phủ. Như vậy, nói tới 
cùng, Tâm là gì? Từ xưa đến nay ai cũng chẳng thấy, 


102 


ai cũng chắng tìm được nó. Chỉ người chứng quả mới 
hiểu rõ mà thôi, hễ hiểu được Tâm thì chứng quả. 
Người đến giảng khai thị hôm nay cũng chỉ nói những 
điều tạm diễn tả Tâm để mọi người tự suy nghĩ lấy. 
Một khi tôi đã nói ra, mọi người nên tin tưởng. Nếu 
chăng tin thì đành chăng có cách nào. Những điều tôi 
sắp nói rất bình thường, nhưng rất khó thực hiện bởi 
nó là pháp khó tin dễ hành vậy. 

Tâm chính là ý niệm của mỗi người tự phát khởi. 
Tâm nghĩ đến điều gì thì liền khởi ý niệm về điều đó. 
Nếu bảo kẻ này tâm tốt, kẻ kia tâm xấu thì cũng là nói 
về ý niệm của người đó. Ý niệm đó gọi là Tâm. Câu 
nói nảy, đối với người đã học Phật mây năm thì khó 
mà nói là chăng hiểu được! Tâm ấy chắng thây được, 
chăng sờ được, nhưng tự mình chăng lẽ không hay biết 
hay sao? Bởi thế, người ta tu hành chính là tu ngay nơi 
ý niệm này. Quý vị nên nhớ kỹ. Làm thế nào để tu nơi 
ý niệm? 

Muốn hiểu rõ cách tu thì trước hết phải hiểu rõ ý 
niệm đã. Trong những ý niệm của con người, không có 
được một ý niệm tốt mà toàn là vọng niệm, tạp niệm. 
Vọng niệm không có gì là chân thực, đều là giả dối cả. 
Tạp niệm là ý niệm chắng sạch sẽ, tịnh rồi lại tạp ư? 
Nói khái quát, ý niệm của chúng ta toàn là tạp loạn, hư 


103 


vọng, toản là chăng đúng. Quý vị có biết trong một 
ngày chúng ta khởi bao nhiêu ý niệm không? Xin nói 
cho quý vị hay: Quý vị xem đây (cụ Lý búng ngón tay), 
trong khoảng thời gian búng ngón tay thật ngăn ngủi 
nảy đây, nói không sai cho lắm là quý vị có gần cả trăm 
mây mươi ý niệm, nhanh như vậy đó! Mà một ngày từ 
sáng đến tối chăng ngừng, nói cho quý vị hay là quý vị 
chắng có ý niệm nào cầu thành Phật cả. 


Quý vị nghe vậy tin hay chẳng tin? Có vị nghe 
tôi nói lời nảy liền tin ngay, ai chăng tin lời tôi, người 
đó chăng tin Phật pháp. Vì sao vậy? Lời tôi vừa nói đó 
đâu phải do tôi đặt ra, mà đều lả những điều được nói 
trong kinh. AI không tin Phật pháp thì học Phật cách 
nào? Làm sao thành tựu được? Học Phật phải thờ a1 
làm thây? Phật chính là thầy. Làm theo đúng lời Phật 
dạy ắt sẽ thành công: chẳng tuân theo thì chăng cách 
nào thành công được. 

Từ sáng đến tối ý niệm phát khởi chắng ngừng, 
nhiều như thế đó, chẳng ai năm giữ được những ý niệm 
này, mà những ý niệm được phát khởi đó đều là những 
ý niệm xấu xa cả. Dù có ý niệm xấu như vậy nhưng có 
thể là chúng ta chắng nói lời xấu, cũng như không làm 
điều gì xấu. Hừm! Rõ ràng trong tâm nồi lên chủ ý xấu, 
chắng nói lời xâu, chăng làm điều gì, nhưng chủ ý xâu 


104 


vẫn có ảnh hưởng, nhà Phật gọi là “chủng tử”. Đây là 
cách nói thí dụ, chứ chăng phải thực sự lả gieo hạt 
giống xuống. 

Một khi ý niệm khởi lên, nó sẽ 1n bóng vào tâm. 
Hình bóng của ý niệm được 1n vào tâm đó gọi là 
“chủng tử”. Quý vị nghĩ xem, có những sự việc đã lâu 
năm, chợt nghĩ đến thì những điều mình nghĩ đến đó 
liền tái hiện. Những điều mình nghĩ đến đó chắng hè 
giảm mất, chúng đều được chứa trọn trong tám thức 
điền, cả vạn vạn năm chắng bị tiêu diệt mất. Dù cho 
mình có bận tâm hoặc chăng quan tâm gì đến chúng, 
hình ảnh của chúng vẫn tôn tại trong tâm mình. Những 
gì mình mơ thấy trong giấc ngủ chính là những hình 
ảnh này. Đến lúc chúng ta lâm chung, những hình ảnh 
trong tâm sẽ hiện ra ngoài, tạo thành ý niệm. Khi lâm 
chung vào lúc tôi hậu, khi ý tưởng mình chấp vào đâu, 
nó sẽ dẫn mình theo đi đầu thai nơi đó, lại trở vào trong 
lục đạo luân hồi. 


Nói là lục đạo luân hồi, nhưng thật ra chỉ có ba 
đường dưới. Chúng ta khởi tâm, tâm người không có, 
tâm trời cũng không thì đương nhiên là khởi tâm tam 
đồ. Tâm này phát khởi ra sao? Chúng tôi chắng đề cập 
đến chuyện từng làm điều xấu, mà chỉ luận về tâm. Dạy 
mỌi người g1ữ giới, mọi người không g1ữ, hoặc g1ữ g1ới 


105 


nhưng toàn phát khởi ý niệm phạm giới. Do phạm giới, 
tâm này phải đọa trong tam đồ: súc sanh, địa ngục, nga 
quý. Nếu tạo thành hành động (tạo nghiệp) thì thời gian 
thọ khổ dài thêm một phân, tội lớn thêm một phân. 
Chẳng tạo thành hành động (chỉ khởi vọng niệm, còn 
chưa tạo nghiệp) thì tội ít hơn một phần, thời gian thọ 
khổ ngăn hơn một phân. Trước hết, phải phân biệt hiểu 
rõ điểm này. 

Học Phật tu hành, tu hành những gì? Tu hành 
chính là tu ý niệm này. Có người nói tôi chăng khởi ý 
niệm lớn, chăng nói gì, còn chắng thấy mình đang giác 
ngộ những ý niệm của chính mình khởi lên thì còn cái 
øì để tu nữa đây? 

Chắng có một ai không hề khởi lên một ý niệm 
nào cả! Đến ngay bậc Đắng Giác Bồ Tát vẫn còn khởi 
niệm nữa kia! “Vô niệm” chính là không vọng niệm, 
không tà niệm, chứ hoản toàn chăng phải là không có 
ý niệm nảo! Điều nảy vị nào xem kinh nhiều cũng đã 
thấy rõ rồi. Nếu không có ý niệm thì trở thành gỗ, đá. 
Quý vị tu thành gỗ, đá để làm gì? 


Chăng qua [tu học] là để biến đối ý niệm. Biến 
đổi như thế nào? “Chẳng khiến người khác khởi vọng 
niệm, chẳng khiến người khác tạp loạn ”. Chăng khiến 
người khác khởi vọng niệm nghĩa là chỉ có ý niệm 

106 


thanh tịnh, trong sạch. Điều này trong kinh có nói đến. 
AI đọc chương Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên 
Thông [trong kinh Lăng Nghiêm] ắt sẽ hiểu câu “tịnh 
niệm tiếp nối” nghĩa là khiến cho ý niệm thanh tịnh 
được liên tục chắng gián đoạn. Người khác “loạn niệm 
tiếp nối”, mình tu hành sao cho “tịnh niệm tiếp nối”. 


Thế nảo lả “tịnh”? Tịnh là thuần một ý niệm, 
không tạp loạn, chẳng có bảy thứ tình cảm: mừng, giận, 
buồn, vui, vêu, ghét, sợ, chắng có giết, dâm, trộm, 
chẳng có tham, sân, si. Chăng có những điều ấy thì ý 
niệm thanh tịnh. Quý vị thử nghĩ xem, nếu ý niệm 
chăng tạp loạn thì chăng phải là thanh tịnh hay sao? 
Không kề bọn mình ra, ngay cả hàng Địa Thượng Bồ 
Tát còn chưa đạt được ý niệm thanh tịnh, nói chi là bọn 
mình! Chúng ta không có ý niệm thanh tịnh thì phải 
làm thế nảo đây? Ai có thể triệt để thực hiện được điều 
này? Chỉ có mình Đức Phật! Ý niệm của Đức Phật 
hoàn toàn thanh tịnh. Chỗ nào mà mọi bất tịnh đã hoàn 
toàn trừ khử thì chỗ đó chính là thế giới trang nghiêm 
của Phật, tức là Tịnh Độ. Kinh Nhân Vương Hộ Quốc 
chép: “7m Hiển, Thập Thánh còn trụ trong quả bảo, 
chỉ mình đức Phát ngự trong Tịnh Đó”. Tam Hiền, 
Thập Thánh ý niệm còn chưa thuần thanh tịnh. Quý vị 
cứ lây kinh Hộ Quốc Nhân Vương dò kỹ từng dòng sẽ 


107 


thấy chỉ mình Đức Phật thanh tịnh ý niệm triệt để. 
Chúng ta chưa thành Phật, ngay cả La Hán còn chưa 
chứng, chưa đoạn được bất cứ thứ Hoặc nào, thì làm 
thế nào đề tịnh ý niệm đây? 

Trước hết, hãy hỏi quý vị một câu: Lúc quý vị ở 
đây niệm Phật thì chuyện niệm đó cũng là khởi ý niệm, 
vậy thì niệm đó là Phật hay không phải là Phật? Là 
Phật. Đúng như vậy! Phật là thanh tịnh nhất, ngoại trừ 
Phật ra, tất cả đều chăng thanh tịnh, đều hư giả. Niệm 
đó chính là A Di Đà Phật. Phật A Di Đà là bậc nhất 
trong các Đức Phật. Niệm năm trong tâm quý vị, tâm 
chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật chính là tâm niệm 
của quý vị. Trừ điều này ra không còn gì khác nữa, ắt 
sẽ thành công. Ngoài phương pháp này, không có 
phương pháp nào đơn giản hơn nữa. Bởi thế, chắng cần 
vận dụng đến phương tiện nào khác nữa mà tâm tự khai 
ngộ. Ở đây niệm chú này, nơi kia niệm chú kia đều 
uồng công. Dù có nhiều phương tiện, nhưng chăng cần 
phải tu phương tiện nào khác. Chắng cần vận dụng 
phương tiện mả tâm tự khai ngộ chính là điều tôi khẩn 
yếu. Quý vị tu hành như thế đó, biến ý niệm của chính 
mình thành Phật A DI Đà, ngoài đức A DI Đà Phật 
không còn có tâm nào khác nữa, thì gọi là Nhất Tâm. 


108 


Điều vừa bàn trên chẳng phải chỉ dùng mấy câu 
là có thể giảng minh bạch được, mà nó cũng rất khó 
giảng. Tôi chỉ nói điều khẩn yếu nhưng vẫn e mọi 
người dù nghe rồi vẫn chưa hiểu rõ. Tôi nói câu sau 
đây nhiêu lần: “Từ sáng đến tối, trong tâm chắng khởi 
vọng tưởng, chăng khởi tạp niệm”, làm thế nào để đạt 
được như vậy mới khỏi uống công nói như thế! Trong 
hàng Bồ Tát chưa chứng được Thất Địa còn nhiều vị 
chưa làm được điều này. 


Nếu quý vị lại hỏi người khai thị làm được điều 
này chăng? Tôi cũng chưa làm được! Quý vị không 
làm được lại bảo tôi làm, có hợp lý không? Chắng hợp 
lý! Tôi có phương pháp: vọng niệm khởi thì tạp niệm 
cũng khởi. Khởi rồi thì làm sao? Kinh dạy: “Đờng sợ 
niệm khởi, chỉ sợ chậm hay”. Vọng niệm khởi quý vị 
mặc kệ, chăng thèm biết đến là không được; vì là bị ma 
dựa, là chứa chấp giặc mả mình vẫn không hay thì 
chúng sẽ làm loạn trong tâm liền. Quý vị biết là có ma, 
có giặc thì phải phòng bị. Đó là điều nên làm vậy! 

Khi khởi ý niệm xấu, quý vị bèn không tu Tịnh 
Độ nữa hay sao? Quý vị tu Tịnh Độ nhưng không dùng 
phương pháp của Tịnh Độ, lại dùng phương pháp khác, 
há chăng phải là phiền toái sao? Quý vị dùng ngay bốn 
chữ A Di Đà Phật, vọng niệm vừa khởi, chẳng lý gì 

109 


đến hết thảy, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.... Vọng 
niệm vừa khởi liền niệm mây mươi câu A Di Đà Phật 
đè nó xuống. Đây gọi là Chế Phục Hoặc. Đè nén được 
nó thì ma đó, giặc đó chắng nỗi dậy được, Đè nén phía 
dưới, những thứ bắt tịnh chất chứa cũng bị đè xuống 
dưới thì trên mặt sẽ thanh tịnh, giống như một chén 
nước, nếu cát bụi bị lắng xuống dưới, phần nước bên 
trên sẽ trong veo. Đấy chính là Chế Phục Hoặc! 


Giống như vậy, khi lâm chung, mới vừa giao cảm 
thì phân trên sẽ xuất hiện trước, phần dưới chăng xuất 
hiện. Phần trên là A Di Đà Phật nên bèn được A Di Đà 
Phật tiếp dẫn đi. Còn nếu như phân dưới hiện ra thì 
không vãng sanh được, Phật A DI Đà cũng chắng biết 
làm sao. Trên đây là nói về phương pháp “chăng sợ 
niệm khởi, chỉ sợ chậm hay” vậy. 


Chúng ta không phải là người xuất gia. Người 
xuất gia sống trong chùa nên không bị xã hội tạp loạn 
gây chướng ngại. Vì họ ít việc nên chăng khởi tạp loạn. 
Chúng ta tại g1a rất khó làm được vậy, toàn là lo những 
việc thế tục. Chẳng hạn như nói đến những vật thường 
thây thuộc về thất tình: ai nây đều tính toán tiền bạc. 
Hễ tính toán tiền bạc thì nghĩ: ai phải đưa cho mình 
chừng đó tiền, mình trao cho ai chừng đó tiền, như vậy 
được mấy phân lời. Do mấy phân lời bèn suy tính cái 


110 


nảy, hoạch định cái kia. Đấy là tâm tham! Vậy phải 
làm sao? Hãy nghe tôi nói mẫy câu: Lúc tính tiền, đừng 
khởi chủ ý xấu, đừng toan nghĩ cách làm thiệt hại đến 
người khác. Minh phải đưa tiền cho ai thì cứ đếm một, 
hai, ba, bỗn tờ... bao nhiêu đó, đếm xong đừng chấp 
vào đó. Một, hai, ba, bốn chỉ là những con số đề tính 
đếm, chắng thiện, chắng ác. Tính đếm xong thì thôi, 
buông hết xuống, xong việc rồi thôi, buông bỏ, tâm 
không nghĩ đến nó nữa. “Buông bỏ” rất khẩn yếu, ở 
đây tôi chỉ lấy việc tính tiền làm thí dụ. 

Lại như tại g1a tu hành, mình tu hành, người nhà 
không tu, ra chợ mua thịt về kêu mình thái thịt hoặc sát 
hại con gì đó thì mình làm sao? Lúc đó cũng đừng có 
khẩn trương. Nếu không bảo kẻ kia làm được thì mình 
đành phải làm; nhưng lúc đang làm, muôn phần chớ 
quên niệm A Di Đà Phật. Thịt đó, do chúng nó không 
học Phật nên tạo ác nghiệp, mới bị biến thành heo, 
thành dê, thành thịt, bị người khác ngàn cắt, vạn xẻ. 
Lúc quý vị cắt xẻ, cứ mỗi nhát dao là một câu A Di Đả 
Phật thì con dao ấy sẽ thành A Di Đà Phật tiêu tội cho 
quý vị. Dùng cách quán tưởng ấy đề biến cải tâm mình 
là được. 

Thậm chí ở nơi nhà xí, chỗ bất tịnh, dù miệng 
chắng niệm Phật nhưng tâm tưởng: “Tây phương Cực 

III 


Lạc thế giới không có việc này, không có đại tiểu tiện. 
Thế giới Sa Bà bân thỉu như vậy, chúng ta tạo các thứ 
tội nghiệp mới phải sinh vào đây, tâm chăng thanh tịnh 
mới sống nơi chăng sạch sẽ”. Lúc đó, giữ tâm lòng sám 
hối, trong lòng cầu A Di Đà Phật sớm cho mình được 
ôm chân Ngài. Dù làm bắt cứ việc gì cũng chăng được 
quên A Di Đà Phật, chăng cần phải niệm ra tiếng. 
Trong tâm tưởng Phật đề hoán chuyên cảnh giới. Đấy 
chính là “ức Phật”. 


Quý vị tập sao cho trong tâm chăng hề quên Phật 
là được, dù gặp phải tình huống thế nào, cứ đơn giản 
làm theo biện pháp ấy. Tôi nói đi nói lại: Quý vị lẫy 
trộm tiền của người khác thì là ăn cắp vặt; vừa niệm 
Phật vừa trộm lấy thì không còn cách nảo đề giảng cho 
quý vị được nữa. Quý vị chớ có thiếu khai ngộ như thé. 

Nói tóm lại là phải giữ gìn giới luật. Phật tại thế 
thờ Phật làm thầy, Phật chăng tại thế lấy Giới làm thây. 
Học Phật thì chắng được phạm giới luật. Đã nói là 
chắng được phạm giới mà còn trộm cắp vặt ư? Chăng 
giữ giới luật làm sao học Phật được? 


Hôm nay tôi chỉ nói như vậy, chăng thể nói 
nhiều. Hoàn toàn là thường ngày trong lúc ăn uống, 
đứng ngồi phải luôn luyện tập, lâu ngày chây tháng quý 
vị thường luôn luyện tập thì tự nhiên tạo thành thói 

112 


quen nên sẽ thảnh công. Thời gian kết Phật thất này 
chính là lúc để kiểm nghiệm công phu ở nhà của quý 
vị như thể nào. Đến đây thí nghiệm xem quý vị có đắc 
Nhất Tâm trong vòng bảy ngày này hay không? Nếu ở 
nhà đã chăng hề luyện tập thì đến đây làm sao đắc Nhất 
Tâm được? Làm gì dễ dàng như thế được? Quý vị phải 
nhớ đây là chuyện thực tế. 


Thường ngày luyện tập sẽ tập thành thói quen tự 
nhiên. [Khi đó] chăng cần đến chùa Linh Sơn dự Phật 
thất, ở ngay ngoài đường cũng là đạo tràng vì đã quen 
rồi! Dù cho đến đây dự Phật thất chăng đạt Nhất Tâm 
thì cũng có được tăng thượng duyên hỗ trợ cho mình. 
Dù công phu của mình tệ bạc đến đâu, đến đây thấy a1 
nây đều niệm Phật, dù một mình ta không niệm, nhưng 
lắng tai nghe thì cũng có hình bóng đức Phật in vô tâm 
mình. Công đức ấy chắng phải nhỏ. Chúng ta chưa 
nhận thức được rằng: Dù chỉ là tăng thượng duyên 
cũng có đại lợi ích vậy. 


Nói tóm lại, công phu hoàn toàn cậy vào sự luyện 
tập thường ngày, tập quen sẽ tự nhiên thành tựu, tự 
nhiên làm được thôi! Trong kinh DI Đà nói các loài 
chim thuyết pháp, quý vị vẫn chưa thấu hiểu sao? Cho 
đến khi nghe gió thối qua những cây báu cũng tự nhiên 
sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đây đều là 


113 


tự nhiên cả. Đã quy về tự nhiên thì tự nhiên chăng sợ 
gì hết, làm bất cứ điều gì cũng là để lợi ích chúng sanh. 
Tâm trên vì Phật pháp, dưới vì chúng sanh thì là đã 
thành công rồi. Một máy riêng tư trong tâm cũng 
không có. Hãy nhớ kỹ điều này! 

Hơn nữa, từ ngày hôm nay trở đi, bao nhiêu tội 
nghiệp trước kia hãy đề cho chúng bị tiêu hóa hết trong 
tâm đi. Làm thế nào để tiêu hóa? Chẳng tạo vạ mới 
nữa. Chẳng tạo vạ mới tức lả chẳng vun bồi những 
chủng tử cũ. Những chủng tử ấy chăng được tăng 
trưởng ra ngoài thì lâu ngày chúng sẽ tự nhiên diệt 
đI. “Tùy đuyên tiêu cựu nghiệp ` nghĩa là gặp phải sự 
việc bất hảo liền găng thay đổi hoàn cảnh. Như phần 
trên đã nói, quý vị bắt buộc phải sát sanh không còn 
cách nào khác, thì quý vị nên niệm Phật thay cho chúng 
nó. Tâm quý vị chăng có những việc xấu ấy, tủy theo 
những sự việc xấu ấy mà biến cải tâm lý. “7y đuyền 
tiêu cựu nghiệp, cảnh bắt tạo tân ương” (tùy duyên 
tiêu nghiệp, chăng tạo thêm vạ mới) như vậy thì sẽ 
thành công. 


Tiếp đây, tôi sẽ đọc qua bài kệ một lượt cho quý 
vị nghe. Ai thấy được thì nhìn, không thấy thì nghe 
cũng vậy thôi. 


114 


“Tạp niệm giai thị bình tổ tội”: Tạp niệm chính 
là vọng niệm khởi động. Chăng phải là quý vị muốn 
như vậy, nhưng vọng niệm chính là chủng tử của tội 
nghiệp hiển hiện. Khi vọng niệm khuấy động bên trong 
thì gọi là Ma. Thường ngày, khi nào quý vị gây tạo tội 
nghiệp thì khi ây vọng niệm phát khởi . 


“Nhược bất tạo nghiệp niệm bắt sanh”: Quý vị 
chăng tạo tội nghiệp thì vọng niệm chăng sanh. Vọng 
niệm chăng sanh thì ý niệm nào khởi lên cũng là tịnh 
niệm, “tịnh niệm tiếp nối”. 

“Tùng kim mạc thiết tái tạo nghiệp ”: Từ nay, lúc 
nảo cũng là lúc mình niệm Phật. Từ nay về sau đã 
chăng tạo hết thảy nghiệp thì tại sao còn nhiều phen 
tốn hại chúng sanh? Độ chúng sanh chăng phải lả tốn 
hại chúng sanh. Mình tôn hại chúng sanh trong xã hội 
thì còn học Phật cái nỗi gì? Tạo nghiệp đều là làm hại 
người khác, ta chăng nên tạo nghiệp. 

“Nhất Tâm Bất Loạn tự nhiên thành ”: Có vậy thì 
mới đặc Nhất Tâm Bắt Loạn, tự nhiên thành công. Nếu 
còn tạo nghiệp thì đạt Nhất Tâm sao nồi! 

Nói đã nhiều rồi, mỗi câu đều có đạo lý sâu xa. 
Trong thời gian này, mọi người nên găng đạt Nhất Tâm 
Bất Loạn. Niệm Phật cầu Nhất Tâm Bắt Loạn rất khẩn 


115 


yếu. Tính đến mai vẫn còn hai ngày, mọi người hãy 
suy nghĩ những điều đó, về đến nhà cũng vẫn thực hành 
theo đó. Chư vị đồng tu hãy buông xuống vạn duyên, 
niệm mỗi một câu A Di Đà Phật! 
VIII. KHAI THỊ TRONG PHẬT THÁT NĂM TÂN 
DẬU 

(đệ tử Liên Thục Mỹ kính ghi) 

Tính đến nay đã là ba mươi năm mở Phật thất ở 
đây, mỗi lần đều phải có người giảng nói. Theo quy củ, 
phải thỉnh thiện tri thức trong Tịnh Độ Tông đến khai 
thị. Khai thị chắng phải là giảng kinh, thuyết pháp, mà 
là nói về những điểm thật trọng yêu, phải thuyết minh 
điều quan trọng là làm thế nào đề đạt Nhất Tâm. Chẳng 
đạt được Nhất Tâm thì dù có niệm Phật vạn năm cũng 
chăng thành công. 


Nay tôi chỉ là một gã bạch y, công phu cũng 
chăng giỏi, tuy từng gặp được các bậc đại đức trong 
Tịnh Tông, gặp minh sư chỉ điểm, nhưng vì ngu độn, 
chỉ có thể dựa theo lời tô sư giảng, dựa dẫm các ngài 
để giảng giải, chắng dám xưng là giảng khai thị. 


Ba mươi năm qua, ai giảng trong mỗi kỳ Phật 
thât? Toàn là tôi giảng. Mỗi năm, đồng tu tham gia cũ 
mới đêu có, lời giảng cũng khác. Trong sô đó, có người 


116 


đã từng nghe giảng suốt ba mươi năm qua, nay lại 
giảng cái gì đây? Giảng nữa cũng vẫn là những lời đó. 
Nghe qua rồi, bạn đồng tu chắng muốn nghe lại vì đều 
đã hiểu cả rồi. Thử hỏi có ai làm được chưa? Nếu chưa 
làm được thì có giảng vẫn là vô dụng. 


Nay tôi dựa theo khai thị của tổ sư để giảng. Tổ 
sư dựa theo kinh điển mà kinh là từ miệng Phật nói, 
pháp môn đều do Phật truyên, điều gì kinh không nói 
thì tổ sư cũng chăng dám tùy tiện đặt ra. Nhưng Tam 
Tạng kinh điển quá nhiều, phàm phu chẳng tiếp nhận 
hết nổi, chỉ có thể chuyên tu theo một pháp môn. 
Chúng ta đều tu Tịnh Độ nên tôi dựa theo pháp môn 
Tịnh Độ mà nói. 

Có lẽ quý vị nghi hoặc sao tôi không nói thăng 
vào phương pháp chứng đắc Nhất Tâm? Đó là vì hiện 
tại mọi việc đều chắng bình thường, chắng đúng lẽ, đều 
suy thoái cả. Có người bảo bây giờ náo nhiệt hơn trước, 
sao lại bảo là suy thoái? Nói đến Nhiệt thì toàn thân 
mướt mồ hôi, lòng đầy phiền muộn, Náo là lộn xộn bảy 
tám tầng. Nói đến tu Tịnh Độ thì phải đắc Nhất Tâm 
Bất Loạn mới có thể vãng sanh, nếu náo nhiệt thì làm 
sao đạt Nhất Tâm được? Vì vậy mới bảo là suy thoái. 

Mọi người là bạn già của tôi, đã niệm Phật ba 
mươi năm rồi, sau này nếu như mọi người chăng đạt 

117 


được kết quả tốt là tôi có lỗi đối với mọi người. Cổ 
nhân nói: “Thiên nhân ngật phạn, nhất nhân hoàn 
tiển ” (ngàn người ăn cơm, một người trả tiền). Kết thất 
niệm Phật, đông người tham gia, phí tốn cũng nhiều. 
Nếu như chắng có kết quả gì lại là tạo tội nghiệp, hết 
thảy tội lỗi người giảng khai thị phải gánh. Nếu như 
trong đây có một ai phát chân tâm, đạt được Nhất Tâm, 
sau này vãng sanh thì coi như là người ấy đã bồi hoàn 
phí tôn cho đạo tràng này rồi. Ngày hôm nay khác với 
năm ngoái, xin quý vị phải chú ý tột bực, nghĩ đến vãng 
sanh thì ắt sẽ niệm đến mức Nhất Tâm, đừng có ôn náo 
vô ích. 

Chư vị tu hành hơn ba mươi năm. Cổ nhân 
nói: “Thuyết đắc nhất trượng, bất như hành nhất 
xích "(nói một trượng không bằng làm được một 
thước). Nói nhiều vô dụng, cân phải thật tu mới nên. 
Kinh điền rất nhiều, nhưng hiểu được vạn pháp chăng 
băng hiểu kỹ một pháp, bởi lẽ bất luận như thế nào 
cũng đều phải y theo một môn tu hành mới hòng thành 
công được. Dùng bắt cứ câu nảo trong kinh cũng đều 
chứng quả được, nhưng vạn câu kinh chắng băng một 
câu Phật! 

Có lẽ mọi người không tin điều này, vì thường có 
bạn đồng tu đến hỏi tôi cần phải niệm thêm bộ kinh 


118 


nào? Bộ kinh nảo cũng tốt vì đều là lời Phật dạy cả. 
Nếu như khóa sáng mỗi ngày tụng hết cả Tam Tạng 
mười hai bộ kinh thì công đức rất lớn, nhưng xưa nay, 
ngay cả các vị tổ sư cũng chưa ai có thể niệm hết trong 
một buồi sảng được. Sáu chữ trong một câu Phật hiệu, 
tôi chỉ hiểu nổi ba chữ, hiểu biết mới được một nửa 
như vậy mà đã có thể giảng suốt ba mươi năm. Quý vị 
lợi căn nếu hiểu được bốn chữ thì ắt sẽ thành tựu. 


Vì sao một câu Phật hiệu lại có hiệu quả lớn đến 
thế? Vì kinh do Phật nói ra, Tăng do dựa vào kinh mà 
có. Đã vãng sanh rồi vẫn phải niệm Tam Bảo. Phật 
đứng đầu Tam Bảo. Vì vậy, hiểu được một câu Phật 
hiệu là thành công. Kinh Di Đà dạy: “Chẳng thể dùng 
chút thiện căn, phước đức nhân duyên để được sanh về 
cối kia ”. Niệm Phật là trồng thiện căn. Cây có gốc mới 
có thể sanh trưởng; có thiện căn thì mới có thê khai 
hoa, kết quả. Những điều này trước đây tôi đã giảng 
qua, nhưng chỉ là diễn giảng cách khác. 

Ai cũng niệm kinh Di Đà, nhưng vẫn không hiều. 
Vì lẽ gì không hiểu? Là vì chưa có duyên khai ngộ. 
Trong Tịnh Tông cũng cần phải khai ngộ. Không khai 
ngộ thì là mê hoặc, điên đảo, nhưng muốn khai ngộ 
phải là người có phước khí. Vì thế kinh Di Đà 


119 


nói: “Chẳng thể dùng chút thiện căn, phước đức nhân 
duyên ”. Muôn khai ngộ thì phải tu phước. 


Phước đức là gì? Kinh Di Đà nêu ra ba mươi bảy 
Trợ Đạo Phẩm, điều này khá rắc rối, không phải ai 
cũng làm được. Sau này, các tô sư nói gọn lại là mười 
thiện nghiệp, nhưng mọi người vẫn không hiểu, nên lại 
phải nói pháp phương tiện là “in sâu nhân quả ”; côt 
yếu là “đừng làm các điều ác, vâng làm các điểu 
thiện ”. Thiện ác chủng loại rất nhiều. Nếu như giữ 
được năm giới câm căn bản, khởi tâm làm điều gì thì 
hết thảy đều là vì công (chắng tư tâm), đó là Thiện. 
Tâm riêng tư cuồn cuộn thì là Ác. Trừ khử ba sự ác căn 
bản là Tham, Sân, S1, làm gì cũng vì mọi người thì là 
có phước đức. 


Có phước sẽ khai ngộ. Cô nhân nói: “Phước chí 
tâm linh”, nghĩa là: Phước đến, tự nhiên tâm nhanh 
nhạy, vừa nói hiểu liền, giảng một câu hiểu đến tám, 
mười câu. Vô phước thì tâm chắng linh lợi, giảng cả 
trăm câu còn chưa nghe hiểu được nỗi một câu. Học 
Phật cầu cảm ứng đạo giao, cảm ứng được Phật thì gọi 
là “linh cảm”. Tâm hôn mê, trầm trệ làm sao cảm ứng 
được Phật? Dù Phật có đến tiếp dẫn vẫn chắng chịu đổi. 
Công phu phải tu tập hằng ngày. Tu hành chắng trở 
ngại đến nghề nghiệp dù là nông, công, thương, công 


120 


chức, y sĩ. Chỉ cốt sao dùng tâm Bồ Đề làm việc thì là 
Thiện, phước chí tâm linh tự nhiên khai ngộ. 


Ngày hôm nay kết thất là đi dự thi, lúc bình 
thường khéo công phu thì lúc kết thất khả dĩ đắc Nhất 
Tâm, chứ chăng phải là cứ rêu rao rằng bảy ngày liền 
được Nhất Tâm, liễu sanh tử. Trong vòng trời đất làm 
øì có chuyện thuận tiện đến thế? Uống cạn một hơi 
chén trà còn chắng dễ, huống là đại sự liễu sanh tử! 
Hoàn toàn là do thường ngày luyện tập. Tâm, Phật và 
chúng sanh là cùng một sự. Trọn tắm lòng đều nghĩ 
đến mọi người, khởi ý niệm nào cũng đều là Phật thì 
tâm chính là Phật. Tâm chắng niệm Phật, tơ tưởng toàn 
là những điều xấu xa tạp nhạp, lộn xộn trong thế gian 
thì tâm là phàm phu. Thành Phật hoặc làm phàm phu 
đều là do tâm tạo. Tiếp theo đây, tôi sẽ giảng một bài 
kệ đề kết thúc: 


“Phát tại tâm trung Immạc ngoại cẩu” (Phật ở 
trong tâm chớ ngoại cầu): Phật ở ngay trong tâm quý 
vị, thành Phật hay thành chúng sanh đều là do chính 
quý vị mà thôi. Tìm cầu đức Phật bên ngoài là lầm lẫn. 
Câu này nói vẻ thiện căn, câu tiếp theo nói về phước 
đức. 

“Tham sản phóng hạ thị chán tu” (tham, sân 
buông bỏ ấy chân tu): Tham, Sân, S¡ là ba phiền não 

121 


căn bản. Chăng buông bỏ được chúng đề tu hành đúng 
như lời dạy thì chính là nói dỗi người. Nếu như buông 
bỏ được chúng thì mới là chân chánh tu hành. 


“Niên quang tam tháp nãi nhự cựu ` (Ba mươi 
năm rồi vẫn như cũ): Phật thất tổ chức ở đây đã ba 
mươi năm rồi, tôi cũng đã đến giảng cả ba mươi năm. 
Mười năm đâu, người thành tựu chắng ít. Mười năm 
kế giảm bớt. Mười năm sau chắng được như trước. 
Năm nay tuy có ba người hiện tướng lành vãng sanh, 
nhưng nói chung là mỗi năm lại kém hơn năm trước, 
vẫn là y như cũ chắng tiến bộ gì. Sau này ai lại đến 
giảng trong ba mươi năm nữa đây? 


“Thế Chí, Quán Âm đại phát sầu” (Thể Chí, 
Quan Âm cũng phát râu): Chúng ta niệm Phật tệ hại 
như vậy, chắng phải chỉ mình Phật A Di Đà không cao 
hứng mà cả Bỏ Tát Quán Âm, Thế Chí cũng phải buồn 
giùm quý vị. Mỗi cá nhân quý vị tu tập sao đây? Nếu 
chắng khéo tu tập thì thuyền từ phô độ của Quán Âm 
Bỏ Tát cũng chăng độ được quý vị. Thế Chí Bỏ Tát 
dạy quý vị nhớ Phật, niệm Phật, tịnh niệm tiếp nối, quý 
vị cũng chắng nghe. Hai vị Bồ Tát phải buồn thay cho 
quý vị. Các Ngài buồn chuyện øì? Các Ngài thấy mình 
có lỗi đối với Phật A Di Đà, dạy học sinh thế nào mà 
chăng thành công chi hết? Hôm nay là thánh đản đức 

122 


A DI Đà, các Ngài không có cách nào bái thọ Phật A 
Di Đà được hoàn toàn là do lỗi của bọn ta. 
IX. LỜI TRÀN TÌNH CỦA CỤ TUYẾT 
TĂNG (3)NHÂN DỊP PHẬT THÁT NĂM NHÂM 
TUẤT 

Kết Phật thất tại đây đã hơn ba mươi năm. Mỗi 
lần kết thất, học nhân đều đến đây giảng. Thoạt đầu, 
mỗi ngày giảng một lượt, đem những sở học về phương 
pháp Niệm Phật của chính mình cống hiến cho mọi 
người, còn hai chữ “khai thị” chăng đảm đương nồi. 
Ba mươi năm qua, tôi đã nói rất nhiều về pháp môn 
nảy cũng như cách niệm Phật, đều là bàn về những 
kinh nghiệm của cố nhân, chỉ cần chọn lẫy một điều đề 
thực hành thì sẽ có thê thành công. 


Hiện tại chính là thời kỳ Mạt Pháp. Tu các pháp 
môn khác đều phải cậy vào tự lực đề đoạn Hoặc, chứng 
chân. Muốn đắc tiểu quả A La Hán cũng phải cả ngàn 
năm, vạn năm, thật chăng dễ thực hiện được. Chỉ có 
mỗi Tịnh Độ là pháp môn Nhị Lực, tự lực chăng đủ thì 
Phật lực đến g1a bị. Điểm đặc biệt nhất là chắng cần 
đoạn Hoặc, vẫn có thể cảm ứng đạo giao, lúc lâm 
chung Phật liền đến tiếp dẫn, được vãng sanh là thành 
tựu. Pháp môn này thành tựu ngay trong đời này, 
nhưng điều khẩn yếu là “cảm ứng đạo giao”. 

123 


Nếu chắng cảm ứng đạo thì chăng thê thành tựu. 
Vì sao chăng cảm ứng? A Di Đả như vẳng trăng rạng 
ngời trên không, tâm người niệm Phật giống như nước. 
Nước phải trong lặng thì vầằng nguyệt mới soi bóng 
được. Đấy là cảm ứng: có vậy thì mới có thể tiếp dẫn 
vãng sanh. Nếu tâm chẳng thanh tịnh giống như nước 
đục ngâu, vằng trăng chăng hiện bóng được. Đây chính 
là chăng cảm ứng, dù A Di Đà Phật ở ngay trước mắt 
cũng chăng vãng sanh được. 


Làm thế nảo để cảm ứng? Đấy chính là điểm 
khác nhau giữa kết thất niệm Phật và niệm Phật ở nhà. 
Đến đây rồi thì tâm gì cũng buông xuống hết, một lòng 
niệm Phật, ở nhà đâu có làm như vậy được. Kinh Di 
Đà chuyên giảng về chấp trì danh hiệu, sáu chữ hay 
bốn chữ Phật hiệu, một ngày, hai ngày hoặc là bảy 
ngày, chỉ mong sao có ngày niệm đến Nhất Tâm, tâm 
thủy lặng trong, cùng Phật cảm ứng, đấy mới kế là 
thành tựu, lúc lâm chung mới bảo đảm. Nếu chăng làm 
được như vậy thì kết thất cũng uống công, khác gì niệm 
Phật tại nhà đâu. 

Nói đến Nhất Tâm thì trong ngàn vạn người khó 
có được một ai hiểu rõ. Chẳng hiểu thì sao mà làm 
được? Dù có làm được cũng sợ là chắng biết [mình có 
thể làm được]. Vậy thì làm sao đây? Đạo lý này, tôi là 

124 


kẻ phàm phu hoàn toàn chăng biết gì. Tuy nhiên, trong 
Phật thất chăng thể giảng kinh nên tôi chỉ dựa theo 
nghĩa kinh và lời giảng giải của chư tô sư để trình bày 
cùng quý vị. 

Kinh Di Đà nói: “Nhất Tâm Bắt Loạn ”, thê nào 
là Nhất Tâm? Lời tục nói: “7m vô nhị dụng”. Dụng 
tâm là khởi ý niệm tính làm chuyện gì đó. “Vô nhị” 
nghĩa là khi ý niệm phát ra ngoài thì giỗng như vết kim 
đâm rất nhỏ, chỉ có thể lọt qua một sự, chứ hai sự chắng 
lọt được. Khi ý niệm đi vào trong tâm cũng giống hệt 
vậy. Chỉ có một ý niệm lọt vào được nhưng rất nhanh, 
rất nhỏ. Trong khoảng khảy ngón tay, có sáu mươi sát 
na. Mỗi sát na có 110 ý niệm, toàn là do nơi mình giác 
ngộ. Hễ giác ngộ thì sẽ khéo làm được. Các tông khác 
chăng cho phép khởi ý niệm, mà phải đạt đến vô niệm, 
rất là khó. Tịnh tông chẳng sợ khởi niệm, chỉ sợ hay 
biết chậm. Càng khởi càng niệm. Niệm gì? Niệm A Di 
Đà Phật. A Di Đà mà ngừng một chút thì ý niệm xấu 
bèn hiện lên ngay. Nếu “24m vô nhị dụng ” (tâm không 
khởi lên ý niệm nào khác) thì mỗi niệm khởi lên đều là 
A Di Đà Phật, cũng không niệm điều gì khác. Đó chính 
là Nhất Tâm. 

Lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Tiếp dẫn cái gì? 
Chắng phải tiếp dẫn cái túi da thối tha này, cũng chăng 


125 


tiếp dẫn vọng niệm, mà là tiếp dẫn cái tâm niệm Phật. 
Vừa mới khởi vọng niệm liền tạo thành chướng ngại, 
dù Phật ở ngay trước mắt cũng vẫn có chướng ngại. 
Tâm mình cùng Phật quang chăng chiếu rọi lẫn nhau 
được nên chăng thể cảm ứng đạo giao, nên chăng phát 
sanh hiệu lực. Vì vậy phải niệm cho đến Nhất Tâm. 
Lâm chung “tâm chăng điên đảo” thì liền được vãng 
sanh thế giới Cực Lạc của Phật A Di Đà. 


Đến đây kết thất niệm Phật mà chắng hiểu rõ đạo 
lý này thì có khác gì niệm Phật ở nhà. Nếu như ở nơi 
đây, tuy miệng niệm Phật, nhưng tâm vẫn nghĩ đến 
chuyện khác thì hỏng rồi. Ngay trong lúc niệm Phật, 
tâm vừa nghĩ tưởng đến phú quý liền chắng thể ra khỏi 
lục đạo, luân hồi, thân sau sẽ sanh lên trời. Hễ nghĩ đến 
gia đình thì gia đình chắng phải là Tây Phương, tương 
lai sẽ lại làm người. Vừa nghĩ đến mình hay hơn người 
khác, ôm lòng ngã mạn, thân sau chỉ e vào trong đường 
Tu La. Nếu một mặt niệm Phật, một mặt vẫn sanh khởi 
ba độc Tham, Sân, Si thì tương lai sẽ đọa làm hung 
thần. Nếu lại tham đắm thức ăn thì thân sau đọa làm 
loài quỷ đa tài (4). Nếu lúc niệm hôn trầm mà chẳng 
hay biết thì tương lai sẽ đọa vào súc sanh. Nói chung 
đều là tương ứng với lục đạo, chăng đến được Tây 
Phương. 


126 


Nhưng người niệm Phật do công đức niệm Phật 
chăng đọa địa ngục, chăng biến thành ngạ quý, chăng 
làm thân súc sanh hạ đăng. Dù sanh trong bất cứ loài 
nào cũng đều hưởng phước, nhưng đến đời thứ ba, do 
lúc chuyên thân, thân thức bị mê, công đức niệm Phật 
chăng thê hiện hành, chỉ e lại bị đọa lạc rồi thọ tội. 

Vì thể, ở nơi này niệm Phật, phải nên buông 
xuống hết thảy, khi niệm sáu chữ hoặc bốn chữ hồng 
danh phải từ trong tâm phát khởi, tai nghe cho rõ ràng, 
minh bạch, lại In vào trong tâm, đi ra, trở vào, niệm sao 
cho thành một múi, nhưng chỉ có loạn tâm là chưa 
buông xuống được. Đến khi Phật thất kết thúc, chẳng 
phải là về đến nhà liền được vãng sanh đâu. Ở nhà lâu 
ngày, sáng tôi niệm Phật chừng hai tiếng đồng hỏ, loạn 
tâm lại xuất hiện thì cũng vô dụng. Vì thế phải gìn giữ 
“tịnh niệm tiếp nỗi”. Ở đây làm như thế nào thì về đến 
nhà cũng phải làm giống hệt vậy, tiếp tục chăng gián 
đoạn thì mới thành công được. 

Tôi chỉ giảng đến đây, phải nhớ kỹ mới bảo đảm 
được. Tiếp đây, tôi nói một bài kệ để kết thúc: 

“Ủng tri tán loạn niệm Di Đà”: Mọi người phải 
biết: Nếu tâm tán loạn chắng làm gì được nồi, cứ niệm 
Phật như thế thì sẽ ra sao? 


127 


“Không phí công phu nan giải thoát ”- Công phu 
uống phí, chỉ được phước báo, chắng thể vãng sanh, 
vẫn ở trong lục đạo luân hỏi, rất khó giải thoát. 


“Nhân sanh thọ mạng hô hấp gian”: A, cứ tà tà 
mà niệm thì sao? Tà tà không được. Kinh dạy: “Mạng 
người trong hơi thở ”. Một hơi thở ra không trở lại thì 
liên thành đời sau, chớ tu hành lơ là. 


“Nhất thất cơ duyên khổ vạn kiếp”: Hiện tại, cơ 
duyên rất hiếm. Hễ bỏ lỡ cơ hội, nhân duyên ắt sẽ thọ 
khổ. Thọ khổ như thế nào? Luân chuyển trong lục đạo, 
khó ra được ni. Ngàn kiếp, vạn kiếp mới có lại được 
thân người. Tám ngàn năm sau là thời kỳ pháp diệt, 
chăng còn có Phật pháp, khác nào Bắc Câu Lô Châu, 
khó được giải thoát. Tám ngàn năm là còn sớm đấy. 
Người thọ trăm tuổi, khi thọ báo hết chăng vãng sanh 
Tây Phương, sẽ sanh vẻ chỗ tốt đẹp trên trời. Tầng trời 
thứ nhất là Tứ Vương Thiên, thọ mạng năm trăm năm. 
Một ngày đêm trên trời đó bằng năm mươi năm dưới 
thế. Ở trên trời hưởng mây vạn năm phước trời, khi đọa 
xuống nhằm thời kỳ Pháp Diệt, chăng có Phật pháp, 
sống sông chết chết chăng hề được nghe Phật Pháp, 
chắng ra khỏi tam ác đạo nồi, thọ khô vạn kiếp. 


128 


X. DAO BÉN CẮT DỨT MỐI TƠ LOẠN 
(Đệ tử Hoàng Khiết Di kính ghi) 

Người trong cõi đời, từ xưa không aI tránh khỏi 
một lần chết. Dù là bậc thế gian thánh nhân, đến lúc 
vẫn cứ phải chết như thế. Chỉ có bậc thánh nhân xuất 
ly thế gian mới giải quyết được vẫn đề sanh tử. Nhưng 
Đức Phật cũng chăng thể ngay trong một đời liên thành 
Phật, mà phải do tu hành từng bước mới chứng được 
Phật Quả. Cho nên nói: “Ông ứu ông đắc, bà ta bà đắc, 
chẳng tu chăng đắc ”. Vì thễ, quý vị phải tin là ai cũng 
phải chết, chỉ SỢ “chết không được thôi!” vì sau khi 
chết đi, ắt sẽ luân hồi trong lục đạo, nhưng trong sáu 
đường, khó đạt được cối trời, người, đọa lạc trong tam 
đồ thì khổ chẳng thê nói xiết. 

Duy Thức Tông lập ra cái gọi là “Tam Lượng”. 
Chữ Lượng có nghĩa là “phân thốn” (phân, tắc, ý nói 
đo đạc), “đong” hoặc “cân”. Vật phẩm phải dùng cái 
cân để cân lường thì mới có tiêu chuẩn làm cơ sở để 
xác định. Còn như trong việc phân biện giữa các giáo 
thì lấy gì để chiết trung (chọn lọc lây những điểm hay, 
đúng)? Phải dùng Thánh Ngôn Lượng, tức là phải dùng 
lời Phật dạy làm tiêu chuẩn để đo lường. Có đáp án 
chánh xác như thế thì tu hành mới có cơ sở để dựa vào. 
Bây giờ so sánh xem chuyện tu Tịnh Độ của mọi người 

129 


là đúng pháp hay chăng đúng pháp. Nếu tu đúng pháp 
thì là Tịnh Độ Tông, tu chắng đúng pháp thì là “Joạn 
ty vô đầu ” (tơ rỗi tung không thấy đầu mối). 


Chúng ta là đạo tràng Tịnh Độ, phải nghĩ kỹ đến 
tận cùng chữ Tịnh. Người tu hành chăng đến đạo tràng 
để câu náo nhiệt, mà là cầu công đức và thiện căn. Một 
câu A Di Đà Phật là thiện căn lớn nhất. Chỉ cần quý vị 
niệm đến tâm tịnh thì là sống trong Tịnh Độ. Nếu trong 
tâm chẳng tịnh, loạn tạp lung tung thì chính là “loạn ty 

ầu” như trên đã nói. Tâm loạn như vậy thì lúc thế 
này, lúc thế khác, chăng thể đạt được lợi ích chân thật. 


vô đâu 

Vì thế tham dự Phật thất cầu Nhất Tâm Bắt Loạn 
thì phải niệm niệm đặt nơi Phật hiệu, có vậy mới có thê 
vãng sanh. Nếu không, suốt ngày niệm kinh này, niệm 
kinh kia, không có chút trình tự tu tập nào thì chính là 
“loạn ty vô đầu”. Nếu quý vị thật sự tin tưởng vào sáu 
chữ hồng danh thì mới chứng được quả vị. Chắng tin 
thì dù có niệm rách họng cũng uống công! 


Cầu Nhất Tâm Bất Loạn chính là Thánh Ngôn 
Lượng từ kim khẩu của Phật, là điểm trọng yếu của 
Tịnh Tông, có vậy mới có thể đới nghiệp vãng sanh. 
Nghiệp là nghiệp lực, nghiệp do mình tạo thì thân mình 
phải mang lấy, đó chính là phiền não. Chỉ cần chế phục 
được phiền não thì sẽ được vãng sanh, đoạn sạch sanh 

130 


tử thì mới gọi là Niết Bàn. Đấy đều là những điều Phật 
dạy. Nếu hoài nghĩ lời Phật dạy, cho là sai lầm thì còn 
học Phật đề làm gì? 


Tiếp đây, tôi giảng một bài kệ để kết thúc: 
Lục tự đĩ ngoại giai phi nhất, 

Nan dữ Di Đà cảm ứng thời 

Thánh lượng thị Phát thân khẩu thuyết, 
Nguyện nhữ khoái đao đoạn loạn ty! 


(Tạm dịch theo ý: 


Mình danh hiệu Phật là thuần nhất, 
Niệm Phật tán loạn khó cảm thông, 
Thánh lượng chính miệng đức Phật dạy, 


Mau dùng dao bén chặt tơ rỗi) 


“Lục tự” là “nam mô A Di Đà Phật”. Ngoại trừ 
niệm sáu chữ này ra, tất cả những thứ khác đều chăng 
thuần nhất. Nếu quý vị niệm Phật nhưng tâm mơ tưởng 
chuyện khác thì sao? Tâm chắng trụ vào sáu chữ hồng 

là 


ˆ` 22 


danh sẽ khó cảm ứng Phật. Chữ “loạn ty vô đâu 
I31 


tiếng cổ, là Thánh Ngôn Lượng. Một cục tơ Tôi, không 
hề có đầu mối gì hết, gỡ bao giờ mới xong? Xin quý vị 
cầm con dao bén chặt ngay cho nó đứt đôi ra, tức là 
Nhất Tâm rỒi, chẳng còn loạn nữa. 


Kinh Di Đà nói rõ thế giới Cực Lạc được trang 
nghiêm bởi vàng, bạc, lưu ly, xích châu, mã não... Đấy 
đều là lời Phật nói. Nếu quý vị không tin, chỉ thích nói 
là đất phủ cỏ xanh thì cứ việc tùy tiện. Đã tin vào Tịnh 
Độ Tông rồi thì phải biết điều tối khẩn yếu hoàn toàn 
là sáu chữ hồng danh. Đừng có nói sáu chữ này nông 
cạn. Nếu thật sự là kẻ giải ngộ sâu xa thì thấy sáu chữ 
ây sâu xa, giải ngộ nông cạn sẽ thấy là nông cạn, hoàn 
toàn tùy thuộc vào mỗi người thôi! Các đồng tu hãy 
mau câu Nhất Tâm, dao bén chặt tơ rối, lời Phật chăng 
dối đâu! 


XI. KHAI THỊ TẠI PHẬT THÁT CHÙA LINH SƠN 
NĂM ẤT SỬU 
(Đệ tử Ngô Bích Hà kính ghi) 


* Dốc lòng trừ mạn chướng, 


thiết tha cầu Nhất Tâm 


132 


Thưa các vị lão sư, các vị đông tu. 


Hôm nay tôi đến đây giảng, trước hết thanh minh 
một điều: Tôi hoàn toản không đến đây để giảng khai 
thị. Hai chữ “khai thị” tôi đảm đương chăng nỗi, tôi chỉ 
đem những kinh nghiệm của chính mình ra bàn bạc để 
người này, người kia tham khảo mà thôi. 

Tiếp đến, thanh minh một câu nữa: trong lúc ngôi 
giảng ở đây, xin miễn hết thảy những khách sáo thế 
tục, chỉ nghiên cứu “Nhất Tâm Bất Loạn”. Người 
giảng, người nghe đều lây “Nhất Tâm Bất Loạn” làm 
mục tiêu. Nếu không, bị phân tâm một phân thì chăng 
phù hợp với Phật thất vậy. Xin quý vị nhiếp tâm, tâm 
không nghĩ gì khác lắng nghe! 


Luận về “Nhất Tâm” thì đây là một đạo tràng đã 
lâu, hắn quý vị hiểu rồi. Đã hiểu rồi thì xin hỏi một câu: 
“Quý vị đạt được hay chưa?” Hơn ba mươi năm qua, 
có vị nào đạt được Nhất Tâm Bất Loạn chưa? Nếu như 
năm nảo cũng dự Phật thất nhưng năm nảo cũng tán 
loạn thì có phải là dự Phật thất trở thành chuyện phù 
phiếm hay sao? Thế nhưng, người học Phật làm gì 
cũng phải chân thật. Bài kệ khai kinh có câu: “Meuyện 
. Việc hư đối thì có làm 


~...3 


giải Nhự Lai chán thật nghĩa 
cũng vô ích. Đã vậy thì quý vị ắt sẽ tự Hỏi: “Niệm đến 
Nhất Tâm Bất Loạn trọn chắng hề có ư?” 

133 


Tôi chắng rõ là trong số quý vị, hoàn toàn không 
có một aI làm được chăng? Ngược lại, tự hỏi mình 
trước. Với tôi thì Nhất Tâm Bắt Loạn có thời gian nhất 
định. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ đạt Nhất Tâm 
Bất Loạn. Nói như vậy ít nhiều đã có “cống cao, ngã 
mạn”, tự mình khoa trương. Tiếp đây, chúng ta sẽ bàn 
về “cống cao, ngã mạn”. Trong ba mươi năm qua, tại 
nơi đây, dự Phật thất, tôi giảng qua vẫn đề này chăng 
biết là đã bao nhiêu lần, nhưng giảng rất nông cạn. Quý 
vị trong tâm ngâm coi thường, nghĩ rằng: “Ông không 
cần phải nói, những chuyện đó tôi từng nghe qua rồi!” 
Quý vị ơi! Khó biết được chuyện nào mình đã thật sự 
nghe qua lắm đấy! Nếu còn giữ tâm như vậy thì chắng 
đắc Nhất Tâm, mà là được công cao, ngã mạn, vẫn còn 
là phiền não. Nói như vậy nghĩa là sao? 


Quý vị nghe kinh cũng nhiều, xem kinh chắng ít, 
đáng coi là bậc đa văn, nhưng chỉ hiểu được về mặt văn 
tự, chứ xét về mặt công phu chân thực thì chắng đáng 
bàn tới. Luận đến chân lý “âm, Phật, chúng sanh bình 
đẳng bát nhị”, quý vị đã hiểu được đạo lý này hay 
chưa? Nói đến Phật thì chưa từng thấy qua. Nói đến 
chúng sanh thì mọi người đều nghĩ là mình đã từng 
thấy qua chỉ vì trong tâm nghĩ như thế nảy: “Người 
khác là chúng sanh, còn mình chắng phải”. Đây là cống 


134 


cao, ngã mạn. Học như vậy thì chỉ học được phiền não, 
làm sao chúng ta luôn thấy “Phật, tâm, chúng sanh là 
bình đẳng” cho được? Quý vị bề ngoài bình đăng 
nhưng trong tâm đa số chắng bình đăng. Đấy chính là 
đại phiền não! 

Bàn đến phiền não thì trong trăm pháp, Tham, 
Sân, Si, Mạn, Nghi, Bất Chánh Kiến thuộc về căn bản 
phiền não. Ngoài ra còn có trần sa phiền não, căn bản 
vô minh. Ba loại nảy đều là bịnh ai nấy đều có, ai nấy 
chăng tự hay. Càng học Phật, niệm kinh chăng tự biết, 
phiền não càng nặng đều là do quan niệm “tôi xem sách 
hoặc nghiên cứu kinh chăng ít”. Nhưng kinh giống như 
thuốc. Nếu như uống lầm thuốc chắng đúng bệnh, rốt 
cuộc có lợi ích chi? Vì thế, chúng ta chăng thê thành 
tựu chính là do cống cao, ngã mạn. Tôi chăng nói đến 
những việc khác bởi chính công cao, ngã mạn khiến 
cho mọi người sau này thoái chuyền, làm sao còn bàn 
đến chuyện đắc Nhất Tâm Bất Loạn được nữa? 

Nói như vậy thì phải trừ khử cách nào mới nên? 
Phải “trong tâm thật sự trống không, một niệm chắng 
khởi”. Đấy là chân lý. Nguyên lai bốn tánh là bất động, 
hễ động thì gọi tên khác là Tâm. Chúng ta chăng 
thường hay nói là “khởi tâm động niệm” đó sao? Khởi 
tâm chính là khởi lên ý niệm. Một ý niệm vừa khởi lên 


135 


bèn có mục tiêu nên sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp sẽ phải 
lãnh quả báo. Thiện nghiệp thì thiện báo, ác nghiệp thì 
ác báo. Các báo thiện, ác lại chăng thể triệt tiêu lẫn 
nhau, làm gì phải chịu báo nấy. Giống như nay chúng 
ta được báo ứng, so với ba ác đạo thì vẫn còn khá hơn. 
Tuy vậy, chúng sanh gồm có cửu giới (5), nhân loại chỉ 
là một trong chín giới đó, vẫn chỉ là tạm thời ngoi đầu 
lên trên biển khổ mà thôi. Vẫn là nhiều đời, nhiều kiếp 
đến nay, chăng biết mấy khi làm lành, tạm hưởng được 
thiện báo. 

Nói đến thiện báo thì phải có được thân người thì 
mới có thê giải thoát. Nếu chăng được thân người thì 
đừng nói chi đến chuyện hiểu Phật pháp, ngay cả 
chuyện hiểu thông suốt những ngôn ngữ bình thường 
đã khó khăn rồi: chim có tiếng chim, thú có tiếng thú. 
Nói đến thiện báo được làm thân người thì xét đến cùng 
là do tạo nghiệp nào mà được, chỉ sợ chúng ta đều 
chắng tự biết vậy. 


Nói chung, từ vô thỉ kiếp cho đến hiện tại, chúng 
ta tạo nghiệp, lãnh báo, một bề biến hóa không ngừng, 
vậy thì hiện tại chúng ta phải nên làm gì? Trước khi 
xét đoán phương pháp, chúng tôi xin minh định trước: 
Hễ có thân là phải có khô. Nếu không có cái thân tứ 
đại giả hợp này thì không có chỗ nào để thọ khổ cả. 

136 


Muốn tiêu tội nghiệp thì phải bắt đầu từ đầu nguồn. 
Đầu nguôn chính là Tâm. Tâm không có hình dáng 
nhưng lại chính là nguyên động lực lôi kéo chúng ta 
luân lạc sanh tử. Chúng ta khởi tâm động niệm bèn tạo 
nghiệp, nhiều đời nhiều kiếp chồng chất chăng biết là 
bao nhiêu. 


Trong kinh dạy: “Nếu như ác nghiệp có thể 
tróng thì trọn cõi hư không chăng thể chứa đựng 
nổi ”. Nghiệp nhiều như thế đấy. Chắng cần nói đến kẻ 
không siêng niệm Phật; đôi với người khéo niệm Phật, 
có phải là sẽ tiêu sạch được ác nghiệp từ trần sa kiếp 
chăng? Chỉ e răng chắng đơn giản như vậy. Ví như 
vâng Thái Dương chiếu xuống tuyết, tuyết tan thành 
nước. Thế sao tuyết đọng trên Tuyết Sơn suốt năm 
chăng tan? Nào có phải là mặt trời chẳng rọi xuống 
Tuyết Sơn đâu! Lời tục nói: “Băng đóng ba thước, 
chẳng phải là trời lạnh một ngày”. Chỉ đơn độc cậy 
vào sức mình, làm sao đạt được “tâm không?” Làm sao 
tiêu trừ tội nghiệp được? Nói như thế thì nhất định phải 
nhờ cậy [sức Phật]. Đấy chính là Nhị Lực. 

Điều thứ hai là chữ Nhị Lực chẳng phải chỉ nói 
về hai lực ấy, mà còn hàm chỉ nhiều thứ. Chẳng hạn 
như trong đạo tràng này có rất nhiều người, nhưng ta 
cũng có thể nói là có hai loại người. Một là giảng, hai 


137 


là nghe. Vì thế chỉ nói “haï” nhưng đã bao gồm người 
giảng, người phiên dịch, người nghe, người lo liệu 
công việc... biết bao là thứ. Vì thế chữ “Nhị” còn hàm 
ý “rất nhiều”. 

Trong kinh A Di Đà, mười phương chư Phật đều 
nói: “Chứng sanh các người đêu nên tin vào kinh Khen 
Ngợi Công Đức Chẳng Thể Nghĩ Bàn Được Hết Thảy 
Chư Phật Hộ Niệm này”. Phật nói với Bồ Tát, Bồ Tát 
lại đem lời ấy tuyên thuyết, lần lượt lan truyền rộng rãi 
như thế trùn ø trùng vô tận, rốt ráo chăn Ø hề có kết thúc. 
Quý vị nghĩ xem, nghĩ đến cùng là nhiều hay không 
nhiều vậy? Vì thể, sức của ác nghiệp cố nhiên là to, 
nhưng sức của mười phương chư Phật cũng rất to. Do 
mười phương Phật đến giúp ta tiêu nghiệp thì sợ gì 
chăng thành tựu cơ chứ? 


Kinh A Di Đà dạy: “Nếu có thiện nam tử, thiện 
nữ nhân nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu 
chư Phát thì các thiện nam tứ, thiện nữ nhân ấy đêu 
được hết thảy chư Phát hộ niệm ”. “Niệm” có nghĩa là 
trong tâm Phật có mình. Tâm Ngài đã có mình thì nếu 
mình có chuyện øì, các Ngài sẽ đến giúp cho. Đấy là 
“Hộ”. Nói như vậy có phải là chúng ta cứ ngôi chờ Phật 
đến rước chăng? 


138 


Phật giáo Nhật Bản có một tông phái mệnh danh 
là Chân Tông chuyên giảng về nguyện thứ 18 trong 48 
nguyện của Phật A Di Đà, cho rằng chỉ cân tin vào Phật 
thì Phật sẽ đến tiếp dẫn vãng sanh. Thật ra làm gì tiện 
lợi như vậy! Cầu Phật đến tiếp dẫn phải có đủ Tín - 
Nguyện - Hạnh mới cảm ứng được! 

Thế nào là Cảm Ứng? Giống như quý vị niệm 
Phật ở nơi đây (không phải là xướng Phật) thì Niệm 
chính là Tâm của quý vỊ, tâm quý vỊ khởi niệm nơi Phật 
thì Phật hộ niệm quý vị. Hai bên hòa hợp, đó là Cảm 
Ứng. Nhưng niệm Đức Phật nào? Niệm A Di Đà Phật. 
Nếu một mặt vừa niệm Phật A Di Đà, một mặt lại niệm 
Phật Dược Sư, tự cho rằng “đăng nào cũng là niệm 
Phật” thì lại là lâm mắt rồi, sẽ chăng được cảm ứng. 


Quý vị xem đây: hai bản tay tôi vỗ vào nhau phát 
ra tiếng. Đấy là một loại âm thanh. Dùng tay vỗ lên bàn 
thì lại là một loại âm thanh khác. Hai loại khác nhau. 
Vì thế, đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy quý vị niệm A 
Di Đà Phật thì quý vị niệm A Di Đà Phật, chỉ nên tuân 
theo Thánh Lượng thì mới được lợi ích! 

Tiếp đây, tôi đem các phương pháp dạy niệm 
Phật của chư Tổ Sư tặng cho quý vị. Nếu thật có thể 
hành đúng như pháp thì sẽ có thể chế phục Hoặc, đạt 
được Giả Nhất Tâm (Nhất Tâm có hai loại: Lý Nhất 

139 


Tâm là chân lý, Sự Nhất Tâm thuộc về tướng trạng bên 
ngoải, là phương tiện. Vì thế, Sự Nhất Tâm còn được 
gọi là CIả Nhất Tâm), sau rồi sẽ được vãng sanh. 


«é 


lệm Phật bất tất cầu đa niệm”: Niệm Phật 
chăng cân phải niệm cho thật nhiêu. 

“Đản niệm bát bách tâm bất loạn”: Niệm một 
xâu chuỗi 108 tiếng sao cho dù một chữ cũng chăng 
loạn. 


«é 


) trung trước hữu nhát niệm sai”: Trong 108 
câu niệm ây, nêu như có một câu niệm lâm lân. 


“Trạo chuyển châu đâu đô bất toán ”: Những câu 
niệm từ đâu xâu chuỗi tính đến câu sai ấy đều không 
tính nữa. Câu này rất khẩn thiết. Có một điểm cần phải 
chú ý là: ““Tự niệm, tự nghe”. Lúc niệm phải niệm sao 
cho rõ ràng, tách bạch. Lúc nghe cũng phải nghe sao 
cho phân minh, rành rẽ. Hễ niệm sai một câu thì phải 
niệm lại từ đầu. Lúc quý vị thực hành công khóa chánh, 
nên làm theo đúng phương pháp đã dạy trong bài kệ 
này đề hòng cầu được “Nhất Tâm Bắt Loạn”. Còn như 
lúc tán niệm (niệm Phật ngoài thời công khóa chánh) 
thì có thể tùy duyên. 


140 


Hiểu rõ những điều trên đây rồi thì không cần 
phải mất công nói nhiều nữa, cứ chiếu theo đó mà lảm 
là được. Tiếp đây, tôi dùng một bài kệ đề tổng kết lại: 

“Vạn pháp tinh hoa lục tự bao, 

Thánh ngôn chân lượng bạt tâm mao, 

Trì danh dung đị nan trừ mạn, 

Vô giá bảo châu tùng thứ phao ” 


“Vạn pháp tính hoa lục tự bao”: Phật pháp vô 
biên, Trung Quốc gọi là Tam Tạng (nhưng thật ra còn 
rất nhiều kinh chưa được phiên dịch [sang tiếng Hán]), 
gọi chung là “vạn pháp”. Chữ “tinh hoa” chỉ tinh thần 
chân chánh [của vạn pháp], cũng có nghĩa là những lời 
trọng yêu. Chỉ niệm sáu chữ là đã bao quát cả Tam 
Tạng 12 bộ kinh, cũng có thê nói là đã hiểu được Tam 
Tạng mười hai bộ kinh rồi thì mới hiểu được sáu chữ 
“nam mô A Di Đà Phật”. Nếu chăng thể niệm hết toàn 
bộ kinh tạng thì niệm sáu chữ cũng giống như niệm hết 
toàn bộ kinh tạng vậy. 


“Thánh ngôn chân lượng bạt tâm mao ”- Vì sao 
nói là sáu chữ bao gồm trọn vẹn Tam Tạng? Quý vị 
phải chân chánh dốc lòng niệm sáu chữ này, tâm chăng 
chạy theo bên ngoài thì sẽ mau chóng được khai ngộ. 
Thế nhưng, quý vị đã khai ngộ chưa? Chưa. Vì sao 

141 


chưa? Là vì tâm nhãn quý vỊ bị cỏ tranh (mao thảo) che 
lấp cho nên chắng thể mở ra được. Hiện tại, ta tuân 
theo Thánh Ngôn niệm sáu chữ này chính là nhồ bật cỏ 
tranh che lấp để tâm nhãn được rộng mở. 


“Trì danh dung đị, nan trừ mạn ”: Chữ “danh” 
chỉ danh hiệu A Di Đà Phật. “Trì” là nắm giữ, chăng 
buông bỏ, mà cũng là niệm. So với niệm kinh, trì danh 
dễ dàng hơn, nhưng vẫn có chỗ khó khăn. Tức là còn 
công cao, ngã mạn, tự cho rằng: ““Fôi làm TỒi, tôi hiểu 
rồi”. Hễ có cái căn bản phiền não này thì sẽ chăng 
thành tựu. Học Phật thì bước thứ nhất là Vô Ngã. Có 
Ngã thì cũng vãng sanh, nhưng tiếc là vãng sanh trong 
lục đạo, vĩnh viễn chẳng giải thoát. Vì thế, muốn được 
giải thoát thì trước hết phải trừ Ngã Mạn. Trừ bằng 
cách nào? Nhà Phật có nói đến Lục Hòa Hợp, hết thảy 
đều bình đăng. Nhưng Ngã Mạn rất khó trừ. 

“Vô giá bảo châu tùng thứ phao ”: Nếu chăng trừ 
Ngã Mạn thì khác nào xem thường ném bảo châu vô 
giá Tam Bảo đi. 

Ở nơi này, chư vị hãy thử thí nghiệm phương 
pháp vừa nói trên đây, hết thảy đều buông xuống hết, 
chỉ cầu Nhất Tâm thôi! 


142 


XII. KHAI THỊ PHẬT THÁT NĂM CANH THÂN 
TẠI CHÙA LINH SƠN 


(Đệ tử Hoàng Vịnh kính ghi) 
Thưa chư vị lão sư, chư vị đồng tu. 


Phật thất chùa Linh Sơn đã được duy trì hơn ba 
mươi năm, mỗi năm tôi đều tham gia. Trước kia, lúc 
Chính Phủ chưa đến Đài Loan, Phật giáo tỉnh này vẫn 
còn chưa phát triển. Dù có chùa, miễu, nhưng đại đa số 
chỉ để tự tu, chăng chú ý mây đến việc hoăng pháp lợi 
sanh. Những việc hoăng pháp lợi sanh như Phật thất 
v.v... thực sự do chùa này khởi xướng. Lần Phật thất 
này, những bạn đồng tu mới nhiều hơn cựu đồng tu. 
Lời giảng của tôi khó thể thích hợp với các loại căn cơ. 
Vì thế lần giảng này dựa trên nguyên tắc cốt sao cho 
các bạn tân đồng tu hiểu được, mong các cựu đồng tu 
từ bi tùy duyên nghe giảng. 

Phật thất ở nơi nảy là Phật thất của Tịnh Độ 
Tông. Nói đến Tịnh Độ tông thì ai ai cũng biết cả vì nó 
quá phô biến, nhưng thực sự thì rất ít người hiểu rõ nội 
dung Tịnh Độ tông. Chắng phải chỉ người ngoài không 
biết, ngay cả trong cửa Phật, những người hiểu rõ Tịnh 
Độ tông cũng chắng nhiều. Thậm chí người đang tu 
Tịnh Độ tông cũng chắng hiểu rõ lắm! Ở đây, tôi phải 


143 


thanh minh trước: hôm nay, tôi không đến đây đề khai 
thị mà chỉ đến trò chuyện. Vì người hiểu đúng Tịnh Độ 
tông quá ít, nên tôi chỉ tường trình lại theo đúng kinh 
điển, lời giảng của chư Tổ mà thôi. 

Tại gia tu hành công phu chăng thê rốt ráo hoàn 
toản, người xuất gia khéo tu tập có thể chứng được Tứ 
Quả A La Hán. Ở đây, tôi chăng bàn đến người tại gia. 
Muốn chứng Tứ Quả A La Hán phải trải qua một thời 
gian lâu chừng mấy ngản năm. Luận về người đời sau 
sẽ chứng được Sơ Quả thì trong mười vạn người chắng 
dễ tìm được một người. Dù có chứng quả A La Hán đi 
nữa thì cũng chỉ hiểu được phương pháp để chứng quả 
La Hán, chứ đôi với pháp môn Tịnh Độ cũng chăng thê 
hiểu được dễ dàng. Đấy chính là điều được nói trong 
kinh, chứ chẳng phải chính tôi bịa ra. Nếu kinh Phật 
không chép thì dù một câu tôi cũng chăng dám nói. 

Ai hiểu được pháp môn Tịnh Độ? Quả vị Bồ Tát 
có năm mươi hai địa vị. Hàng Bồ Tát trước khi chứng 
quả trong Thập Địa, còn thuộc vào Hiền Vị, vẫn chưa 
hiểu được. Những vị nào đã chứng quả trong Thập Địa 
thì gọi là Thánh Vị, cũng chỉ hiểu được một nửa. Phải 
là thành Phật rồi mới có thể hiểu triệt để pháp môn 
Tịnh Độ. Chỉ có Phật với Phật mới hiệu thâu cùng tận. 
Mọi người nghe đến đây phải đặc biệt chú ý: Quý vị 

144 


được nghe danh hiệu Phật, tu được pháp môn Tịnh Độ 
thì ắt là trong ngàn đời, vạn kiếp đã trồng đại thiện căn, 
làm đại thiện sự thì mới đạt được như vậy. Nhưng nếu 
đã biết pháp môn Tịnh Độ thù thăng thì phải dụng công 
tu trì, có tu mới thành công, không tu không thành 
công. 

Có người chưa nghe nói đến Tịnh Độ, cũng 
chăng hiệu Tịnh Độ là cái gì, tự mình chăng biết, nêu 
miệng chăng khích bác thì không tạo tội. Nhưng nếu 
chăng hiểu Tịnh Độ là pháp khó tin, lại tự lầm tưởng 
mình là thông minh, hủy báng pháp môn Tịnh Độ thì 
là không được. Bởi lẽ, hủy báng Phật pháp chính là gây 
tội tam đô, thế nhưng hủy báng pháp môn Tịnh Độ lại 
chính là tội Vô Gián địa ngục! Quý vị phải nên đặc biệt 
chú ý cần thận. Tịnh Độ Tông là pháp khó tin, rất sâu 
xa, chỉ mình đức Phật mới có thể hiểu triệt để. Ngoài 
ra, phải là hạng đã chứng Bát Địa Bồ Tát mới hoàn 
toàn tin nhận được thôi. Chúng ta chăng hiểu, chăng 
tin thì càng phải đặc biệt lưu ý, ngàn muôn phần chớ 
tạo tội nghiệp. 

Nếu pháp môn Tịnh Độ chỉ riêng Phật với Phật 
mới có thể hiểu thấu tột cùng thì sao Đức Phật lại đem 
pháp khó tin, khó hiểu này phố biến, dạy chúng sanh 
tu trì? Tôi cũng chăng đáp thông được, chỉ dẫn lời Phật 

145 


để đáp. Hết thảy các pháp môn khác chung cục đều 
nhăm đề thâu triệt bất sanh, bất diệt, liễu sanh thoát tử. 
Các tôn giáo trên toàn cầu tu đến mức cao nhất thì chỉ 
sanh lên trên trời, chỉ riêng mình Phật giáo có thê liễu 
sanh thoát tử. Nhưng nói chung tu các pháp môn trong 
nhà Phật đều phải chịu khổ lớn như thường 
nói: “Chẳng mắc ma nạn thì chăng thành Phật”. Đa 
số người tu hành chắng chịu nồi đại khổ, đây là một 
điều khó khăn. 

Hơn nữa, thời gian tu tập rất dài, chứng quả La 
Hán đã phải mất mây ngản năm. Phàm phu thọ mạng 
hữu hạn, trong mấy mươi năm làm sao chứng quả 
được? Lại phải tu tập từng bước, thành công thật chăng 
dễ dàng gì. 

Tịnh Độ tông tuy người người chăng hiểu, nhưng 
có điều cực thuận tiện là vì: A Di Đà Phật chính là vị 
Phật tiếp dẫn, thế giới Cực Lạc tuy cách xa mười vạn 
ức cõi Phật, A Di Đà Phật phát nguyện đích thân đến 
tiếp dẫn. Trong mười phương tuy đều có Tịnh Độ, đều 
có Phật và Bồ Tát, nhưng chưa từng phát nguyện đến 
tiếp dẫn, mình có năng lực tu đạt đến đó thì tự mình đi 
về đó nên chắng dễ thành tựu. Vãng sanh Cực Lạc thế 
giới thì có thể thành tựu ngay trong đời này. Đời người 
ngăn ngủi mây mươi năm, đây đủ tư lương Tín Nguyện 


146 


Hạnh, lâm chung chánh niệm phân minh, Phật liền cầm 
hoa sen đến tiếp dẫn. Ta liền ngồi lên hoa sen sanh về 
Cực Lạc thế giới, dứt sạch sanh tử, thật là thuận tiện 
quá sức. Điều này trong Tam Tạng kinh điển đã nói 
tường tận, tu pháp môn Tình Độ thù thắng là ở chỗ này. 

Tu các pháp môn khác thì cần phải “Tín, Giải, 
Hạnh, Chứng”, hoàn toàn cậy vào tự lực, tu hành trong 
một thời gian dài. Tu pháp môn Tịnh Độ dù đạo lý 
chăng dễ hiêu, nhưng chỉ cần Tín - Nguyện - Hạnh là 
có thê thành tựu. Nếu không thì đừng nói là tu hai, ba 
mươi năm chẳng hiểu được lý Tịnh Độ, dù có tu năm 
trăm năm cũng chưa chứng được quả La Hán, cũng vẫn 
chắng hiểu được lý Tịnh Độ. 

Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát phải tu hành qua 
các địa vị Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hỏi 
Hướng. Đạt đến Thập Hồi Hướng mới hiểu được Phật 
lý, mới hành bố thí triệt để được. Nhưng tu đến Thập 
Hồi Hướng phải mất hai đại A Tăng Kỳ kiếp, thực 
chăng dễ chi! Nay tôi đối trước Đức Phật thuyết pháp, 
nếu nói nhằm một câu thì chính là hủy báng Phật pháp, 
người thuyết pháp phải đọa địa ngục. Tôi đã hơn chín 
mươi sáu tuổi, còn đến đây tạo tội địa ngục làm gì? Tôi 
khùng như thê chăng? Nói tóm lại, Tịnh Độ Tông thật 
chăng dễ giải thích, chăng dễ hiểu gì. 

147 


Chúng ta đã phát tâm tu hành, nếu chẳng tu hành 
thành công thì chăng đáng tiếc lắm sao? Muốn giải 
thích Tịnh Độ cho rõ ràng chắng dễ dàng øì, từ Tổ Sư 
của Tịnh Độ Tông Trung Quốc là ngài Huệ Viễn đại 
sư đời Đông Tấn cho đến ngài Ân Quang đại sư thời 
Dân Quốc, những lời khai thị của các ngài đều xuất 
phát từ kinh Phật. Kinh Hoa Nghiêm là vua các kinh, 
là vua của cả Tam Tạng, thế mà trong phẩm cuối cùng, 
Phô Hiền Bồ Tát dùng mười đại nguyện vương dẫn về 
Cực Lạc. Vì thế phải biết răng: Văn Thù Bồ Tát, Phổ 
Hiền Bỏ Tát đều tu pháp môn Tịnh Độ, cầu sanh Cực 
Lạc thế giới. Kinh dạy: “Ly kinh nhất cú, tức thị ma 
thuyết ” (nói sai khỏi kinh một câu, chính là ma nói). 
Kinh Pháp Hoa cũng dạy: “Y pháp bất y nhân ” (nương 
theo pháp, chăng nương theo người). Chúng ta tu Tịnh 
Độ nương theo lời Phật, có bằng chứng chân thật. Nếu 
không, dù ai có danh tiếng lớn lao đến đâu mà lời nói 
chăng phù hợp với lời Phật, chúng ta cũng chăng tin. 

Vì sao Tịnh Độ Tông chỉ nói Tín - Nguyện -Hạnh 
mà chăng nhắc đến Giải? Trong kinh cũng có thí dụ: 
Dù cho bậc trí huệ đệ nhất là ngài Xá Lợi Phát, khắp 
toàn thân đều có miệng, và lại có vô lượng vô biên Xá 
Lợi Phất trong vô lượng vô biên kiếp giảng giải đạo lý 
Tịnh Độ thì cũng chắng thể giảng trọn hết. Tôi vốn 


148 


chắng có năng lực ấy, chỉ có một hai quyền kinh làm 
cơ sở, ngay cả kinh A Di Đà tôi cũng còn hiểu chưa 
hết. Trong kinh ấy câu nảo cũng đều là vô lượng vô 
biên bí quyết trọng yêu để tu hành. Vì vậy, muốn thoát 
sanh tử thì phải là kẻ đã liễu sanh tử mới chăng đến nỗi 
lầm lạc. Tịnh Độ Tông lấy Tín - Hạnh - Nguyện làm 
cơ sở, chúng ta cứ chiêu theo đó mà hành. Phật là bậc 
đã liễu sanh tử, Phật dạy như thể nào, ta cứ tin như thế 
ấy, hành như thế ây ắt sẽ thành công. Nếu tự lầm cậy 
mình thông minh, nhất định sẽ hiểu biết sai lạc vậy. 


Trong Tín - Nguyện - Hạnh, Tín là gì? 


Thứ nhất, tin rằng nếu không học Phật sẽ vĩnh 
viễn luân hôi trong lục đạo, chăng được giải thoát. Bất 
cứ tôn giáo khác nào đều chắng thực hiện được việc 
này. 

Thứ hai, tin rằng học Phật thì phải mất ba đại a 
tăng kỳ kiếp mới có thê thành Phật. Chỉ có pháp môn 
Tịnh Độ trong thời gian ngắn liên có thê thành tựu ngay 
trong đời này. Cô đức nói: “Vạn người tu vạn người 
đậu ”. Kinh A Di Đà dạy: “Nếu có thiện nam tử, thiện 
nữ nhân, nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu 
chư Phát thì các thiện nam tứ, thiện nữ nhân ấy đêu 
được hết thảy chư Phát hộ niệm, đêu được chẳng thoái 
chuyển — nơi Vô Thượng Chánh Đẳng 

149 


Chánh Giác ”. Đây chính là “vạn người tu, vạn người 
đậu”. Nhưng chúng ta ở đây dù niệm Phật dăm ba năm 
cũng chỉ là miệng niệm. Chỉ khi văng sanh Tây Phương 
rồi thì nghe chim, cây phát ra tiếng bèn niệm Phật, 
niệm Pháp, niệm Tăng. Lý thâm áo này phàm phu 
chăng thể hiêu nỗi, ngay cả bậc đã chứng Nhị Quả cũng 
không cách nào hiểu rõ. Chỉ nên tin chắc vào Thánh 
Ngôn Lượng chẳng nghi thì mới có thê thành công. 


Thứ ba, tin sâu xa rằng chúng ta tu pháp môn 
Tịnh Độ, quyết định sẽ thành tựu trong đời này, quyết 
định “vạn người tu, vạn người đậu”. 


Thứ tư, tin rằng lúc vãng sanh, A Di Đà Phật nhất 
định đến trước mình tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc thế 
giới. Tin sâu rằng đã tu pháp môn Tịnh Độ thì phải 
chấp trì danh hiệu chẳng buông. Từ nay sanh lòng tin 
sâu xa chăng nghi, đến chết cũng chấp trì danh hiệu 
chắng buông, dù cho bom nguyên tử có rớt xuống cũng 
chấp trì chăng bỏ thì mới thành công vậy. 


Hiện giờ tôi thấy tình huồng của quý vị rất tốt, rất 
phù hợp với những điều được dạy trong kinh A Di Đà. 
Kinh dạy: “ÐĐều được chẳng thoái chuyển nơi Vô 
Thượng Chánh Đăng Chánh Giác ”. Quý vị phước khí 
chắng nhỏ, nhưng có mấy vị chưa nghe đến đây đã lui 
ra rỒi, thật là đáng tiếc! Tôi rất lưu tâm đến điều này, 

150 


bọn họ phước báo không nhiều, nhưng quý vị thì không 
giống vậy. Nếu nghe minh bạch thì đều có thể thành 
công bởi vì hạt giống Kim Cang đã rơi vào tám thức 
điền của mọi người. Do quý vị giữ tinh thần lắng nghe 
thì mới biết là quý vị đã được phước báo to như cõi 
trời, hạt giống ấy vĩnh viễn chăng bị tiêu diệt. Điều 
khẩn yếu là hai chữ “bất thoái”, vĩnh viễn chăng thoái 
thất. Nếu khéo công phu thì ngay trong đời này thành 
tựu. Nếu không thì sớm muộn øì hạt giống Kim Cang 
sẽ nảy mầm, lúc ấy chính là lúc quý vị thành tựu kết 
quả. 

Tiếp đến là nói về Nguyện. Hiện tại mình học 
Phật rồi, đã biết có vô lượng vô biên Tịnh Độ. Nhưng 
chúng ta tu Tịnh Độ, phải phát nguyện sanh về Tây 
Phương Cực Lạc thế giới là điều vĩnh viễn chăng biến 
cải, chớ có ai nói gì cũng tin, chẳng thể sáng ba, chiều 
bốn. Dù cho có ai nói thế giới nào tốt đẹp ngàn vạn lần 
cõi Tây Phương, ta cũng chắng trái bỏ ý niệm Phật lúc 
đâu. Dù cho ai dạy pháp môn nào hay hơn, lẹ làng hơn 
pháp môn Niệm Phật Vãng Sanh cũng vĩnh viễn chăng 
biến cải. Có khí phách kiên định, nguyện thiết tha như 
thế thì nguyện ắt thành. 

Nếu đã tu Tịnh Độ rôi lại đối tu pháp khác tức là 
tu cả ba, bốn pháp môn thì không có pháp nào tu thành 

151 


công hết. Đã phát nguyện vãng sanh Tây Phương thiết 
tha rồi, đã có lòng tin rồi, đã có căn cứ rồi, bất luận là 
tình hình nảo cũng vĩnh viễn chăng biến cải thì ắt sẽ 
thành tựu. 

Lại nói về Hạnh. Hạnh rất đơn giản. Kính Địa 
Tạng, kinh Dược Sư, kinh Pháp Hoa, Tam Tạng mười 
hai bộ kinh đều hay cả, nhưng nếu vậy chẳng lẽ mỗi 
ngày tụng hết cả Tam Tạng mười hai bộ kinh sao? 
Muôn phần chúng ta chắng nên dùng phàm để suy 
thánh, tưởng tâm Phật, tâm Bồ Tát giống như tâm 
phàm phu: nếu mình lễ bái vị này, không lễ bái vị kia, 
chỉ sợ đc tội với vị kia. Đấy thật là ngu si. Chúng ta 
có tâm phân biệt, chứ Phật chắng hề có. Nếu chúng ta 
ngu s1, niệm kinh này, niệm kinh kia thì không một aI 
trong một ngày niệm xong Tam Tạng mười hai bộ kinh 
được cả! 


Tu Tịnh Độ cực giản dị, dù cho chẳng niệm kinh 
A Di Đà, chỉ niệm Phật cũng được. Vạn đức hồng 
danh, bắt luận là Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc bốn chữ 
A Di Đà Phật, câu hồng danh này bao hàm vô lượng 
vô biên danh hiệu Phật. Bởi lẽ A Di Đà Phật chính là 
Pháp Giới Tạng Thân, niệm một câu Phật cũng như 
niệm hết thảy Phật. 


152 


Hơn nữa, chữ A trong A DI Đà Phật chính chữ 
thứ nhất trong Hoa Nghiêm Tự Mẫu của kinh Hoa 
Nghiêm. Thế Tôn cuối đêm thấy sao Mai, kiến tánh 
thành Phật, liền quán tưởng chữ A. Không có chữ A 
này thì cũng chắng có Tam Tạng mười hai bộ loại kinh 
điển. Câu A Di Đà Phật này cũng chưa được phiên 
dịch, vì hàm tàng nhiều ý nghĩa. Chỉ lấy một câu danh 
hiệu Phật này, già giặn, chắc thật niệm đến khi Nhất 
Tâm Bắt Loạn ắt sẽ nhất định thành công, chăng cần 
phải niệm nhiều thứ khác. Vì thế, lúc niệm Phật đừng 
nghĩ đến vọng niệm nào khác. Vọng niệm khác là Ma, 
ta dùng câu Phật hiệu này để trừ khử nó. Như vậy mới 
có thể đạt tịnh niệm tiếp nối. 

Hơn nữa, về Chánh Trợ Song Tu thì thật sự ra, 
đối với Trợ Pháp cũng chăng cần phải làm gì khác, chỉ 
cốt sao đối với một câu danh hiệu Phật này, Nhất Tâm 
niệm Phật thì chánh lẫn trợ đều bao gồm trong ấy. 
Nhưng chúng ta còn là phàm phu, vẫn chưa đạt được 
công phu ấy. Thực ra, Nhất Tâm niệm Phật thì kinh, 
Phật, chú đều gộp cả trong đó, chỉ sợ bọn ta chắng được 
thành tâm như thể. Nếu thành tâm niệm Phật thì Tam 
Tạng mười hai bộ kinh đều nằm trọn trong ấy. 


Đôi với Trợ Hạnh Công Phu, nêu chúng ta chưa 
biệt làm lành thì cũng chăng khân yêu lăm, chỉ cân “các 


153 


điều ác đừng làm” thì cũng được. Niệm Phật thì chắng 
tạo ác. Lúc chúng ta niệm Phật A Di Đà, chúng ta chính 
là Phật A Di Đà. Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. 
Chẳng được một mặt niệm Phật, một mặt tạo nghiệp. 
Nếu như niệm Phật mà lại còn gây các tội nghiệp giết 
chóc, dâm dục, trộm cắp, uống rượu v.v... thì chính là 
báng Phật, công hiệu của việc niệm Phật bị giảm thiểu. 
Chỉ cốt sao đừng tạo nghiệp, già giặn, chắc thật niệm 
một câu A Di Đà, lại đừng làm các điều ác. Tu pháp 
môn Tịnh Độ như thế nhất định thành công. 


Khi đến giảng trong Phật thất, tôi vốn thường 
giảng nói sao cho người tham gia đắc Nhất Tâm, nhưng 
thấy mấy năm nay, có nhiễu người thoái chuyển. Thế 
nên hôm nay, tôi nói nhiều về giáo lý, hiểu rõ giáo lý 
thì mới biết rõ nên dụng công thế nào để được Nhất 
Tâm. Tôi nói bài kệ để khích lệ chung: 

“Tịnh Tông tư lương Tín Nguyện Hạnh " (Tư 
lương của Tịnh Độ tông là Tín Nguyện Hạnh): Tịnh 
Độ tông tu hành vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế 
giới thì phải chuẩn bị đủ ba thứ tư lương “tin sâu, 
nguyện thiết, hạnh mạnh mẽ”. Tín Nguyện Hạnh giảng 
ra có vô lượng vô biên pháp, hôm nay tôi giảng những 
điều cực giản yếu. 


154 


“Nhị lực cảm giao công thỉ thành ” (Hai lực cảm 
ứng đạo giao thì mới thành công): Phàm là muốn được 
thành công, tu các tông khác phải dựa vào chính sức 
mình, tu dần từng bước mới có thể thành công. Hễ 
dùng sức sai một phân thì chắng thể thành công. Tịnh 
Độ tông bất tất phải như thể, sức lực chủ yếu là sức của 
Phật A Di Đà, mình chỉ đỗ ra ít sức. Mình chỉ cần 
buông xuống vạn duyên, niệm đến Nhất Tâm Bất 
Loạn, những việc gì khác đều không bận tâm đến. 
Những øì khác đều coi là do sức của Phật A Di Đà, thế 
giới Cực Lạc là do Phật A Di Đà trang nghiêm thành. 
Lúc chúng ta lâm chung, Phật đích thân tự cầm hoa sen 
đến tiếp dẫn sanh về thế giới ấy. “Trang nghiêm cõi 
Phật, tiếp dẫn vãng sanh” đều do sức của Phật, chúng 
ta chỉ việc niệm Phật sao cho đạt đến Nhất Tâm Bắt 
Loạn. Đây là những điều được minh thị trong kinh. Có 
cả Phật lực lẫn tự lực như thể ắt sẽ thành công. 


“Kinh văn tối trọng Đồng Cư Độ” (cõi được 
kinh văn chú trọng nhất là Phàm Thánh Đồng Cư Độ): 
thế giới Cực Lạc chia làm bốn cõi (Phàm Thánh Đồng 
Cư, Phương Tiện Hữu Dư, Thật Báo Trang Nghiêm và 
Thường Tịch Quang). Trong kinh A Di Đà có đủ cả 
bốn cõi, nhưng cõi được coi là trọng yếu nhất chính là 
cõi Phàm Thánh Đồng Cư. Bọn phàm phu chúng ta 


155 


chưa đoạn được một phẩm vô minh nảo, không phương 
cách nào sanh về Tịnh Độ. Nhưng thê giới Cực Lạc 
chính là “Tha Thọ Dụng Tịnh Độ”, giống như một căn 
nhà tốt, chắng phải chỉ để riêng mình sử dụng mà còn 
phải nhượng cho mọi người đều được sử dụng. 

Tu hành đoạn Hoặc mới thoát khỏi luân hỏi. 
Phàm phu không cách gì thoát luân hồi, chỉ có được 
Phật A Di Đà trong Cực Lạc thế giới tiếp dẫn thì mới 
có thể thoát sanh tử luân hồi, dù vãng sanh Cực Lạc thế 
giới nhưng vẫn là phàm phu. Vì thế, trong kinh A Di 
Đà, chư Phật trong sáu phương xuất hiện đề chứng thực 
những điều đã được nói trong phần kinh văn trước đó 
đều là cảnh giới của phàm phu, là cõi Phàm Thánh 
Đồng Cư. 

Dựa theo thê giới Sa Bà đây mà nói thì phía dưới 
trời Sắc Giới là trời Lục Dục, vẫn có nam nữ, ăn uống 
cũng như chuyện ăn ở. Nhưng trong kinh A Di Đà cũng 
nhắc đến ăn ở thì đây cũng lả cảnh giới của phàm phu 
chưa đoạn Hoặc. Vì thế, chún gfa Nhất Tâm niệm Phật, 
dù chưa đoạn Hoặc cũng vẫn được vãng sanh Cực Lạc 
Tịnh Độ. Sau khi vãng sanh sẽ làm người hoặc là làm 
trời, nhưng vẫn là phàm phu, chưa có quả vị, nên phải 
thuộc về Phàm Thánh Đồng Cư Độ. 


156 


Vì thế, ở trong cõi Sa Bà này, chưa đoạn Hoặc 
mà có thê vãng sanh Cực Lạc thì thuộc về Hoành Siêu 
(vượt khỏi luân hôi theo chiêu ngang), sanh sang cõi 
Phàm Thánh Đồng Cư của thê giới Cực Lạc. Từ đó lại 
sanh lên cõi Thường Tịch Quang cũng là Hoành Siêu. 
Đạo lý này thâm áo chăng dễ hiểu nổi được, chúng ta 
cứ tin vào Thánh Ngôn Lượng là đủ. Bởi thế, kinh văn 
chú trọng nơi Phàm Thánh Đồng Cư Độ, chuyên tiếp 
độ phàm phu chưa đoạn Hoặc vãng sanh. 


“Đản đắc phục Hoặc tiện vãng sanh” (chỉ chế 
phục được Hoặc thì liền vãng sanh): Nhất Tâm Bắt 
Loạn cũng là điều được nhắc đến trong kinh A Di Đà. 
Nhưng phải đoạn Hoặc mới đạt nổi Nhất Tâm Bất 
Loạn. Đoạn Hoặc vãng sanh thì liền sanh vào Thượng 
Phẩm. Nhưng số người chưa đoạn Hoặc chiếm đa số. 
Ngay như tôi đây, chắng biết đời trước thế nào, chứ đời 
này tôi tu tập suốt sáu mươi năm vẫn chưa đoạn nỗi 
một phẩm vô minh nào. Đây là lời thành thật, chẳng 
những tôi không có thần thông mà quỷ thông cũng 
không có luôn. Phải nhớ là dù có thần thông vẫn không 
tránh khỏi luân hồi lục đạo, không cách nào liễu sanh 
tử. 

Bây giờ nói đến chuyện làm sao đắc Nhất Tâm? 
Chúng ta không có cách nào đoạn Hoặc đề đắc Nhất 


157 


Tâm, chỉ có thê chế ngự được Hoặc mà thôi. Ngay lúc 
vọng niệm của chúng ta nỗi lên tơi bời thì lập tức dùng 
một câu Phật hiệu chèn ép nó, dù chèn ép được Hoặc 
nhưng Hoặc vẫn chưa đoạn. Đến lúc lâm chung, do 
thường ngày hễ vọng niệm nổi lên bèn lập tức dùng 
Phật hiệu chế ngự, đè nén, nên lúc lâm chung cũng 
giống hệt như vậy. Lúc ấy Phật hiệu khởi lên thì bèn 
được Phật đến tiếp dẫn đới nghiệp vãng sanh. Chuyện 
đới nghiệp vãng sanh này trong kinh A Di Đà, kinh Vô 
Lượng Thọ đều ngầm nói hoặc nhắc đến rõ ràng. Do 
chưa đoạn Hoặc, nhưng dùng Phật hiệu để chế ngự nó, 
được vãng sanh, nên gọi là “đới nghiệp vãng sanh”. 


Vì thời gian đoạn Hoặc rất lâu chăng thê nhất thời 
thực hiện được, nay tu pháp môn Tịnh Độ, hễ vọng 
niệm vừa khởi bèn nghĩ “hể cái gì có hình tướng thì 
đều là hư vọng ”, tức là dùng Chân Như Phật Tánh chế 
ngự vọng niệm. Chân Như Phật Tánh tức là một câu 
“A Di Đà Phật”. Dùng Phật hiệu chế ngự Hoặc thì sẽ 
được Phật tiếp dẫn, đới nghiệp vãng sanh, đến Tây 
Phương rồi mới đoạn Hoặc. Vì thé, nay chỉ nói là “câu 
vãng sanh”. 

Nói đã dài rồi, sợ mất thời gian quý vị dụng công, 
mang lỗi với mọi người. Giờ đây quý vị lại nệm Phật, 
chế ngự Hoặc. Kính xin chư vị buông xuống vạn 


158 


duyên, thiện duyên, ác duyên đều buông xuống hết, cứ 
một câu A DI Đà mà niệm mãi. 

(1) Ý nói: Sau khi chính phủ Trung Hoa Dân 
Quốc của Tưởng Giới Thạch thua mất Hoa Lục vào tay 
Mao Trạch Đông, phải chạy ra Đài Loan. 

(2) Kiền chùy (Ghanta): còn gọi là Kiển Trì, 
Kiên Trĩ, Kiền Để, là các khí cụ dùng để đánh báo hiệu 
trong tự viện như chuông, khánh, linh, bảng, mố v.v... 
Ở đây ý nói, chuông, trông và địa chung dùng để tán 
Phật và niệm Phật trong Phật Thất. 

(3) Tuyết Tăng: Tuyết Tăng là một trong những 
biệt hiệu của cụ Lý Bỉnh Nam. 


(4) Đa tài quý: loài quý có nhiễu tiền của, thức 
(5) Cửu giới: Chín giới bao gồm: nhân, thiên, a 


tu la, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Thanh Văn, Duyên 
Giác, Bồ Tát. 


159 





160 


